=9 


x 


đ) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


TÔN THÂN (Chủ biên) 
VŨ HỮU BÌNH - PHẠM GIA ĐỨC - TRẦN LUẬN - PHẠM ĐỨC QUANG 


Bài tập 
TOANG 


TẬP MỘT 
(Tái bản lần thự chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


luonluon.com 
luôn luôn chốm com 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01 - 2011/CXB/748 —- I235/GD Mã số : 2Bó03TI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liêu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
trong việc soạn giảng, pIúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện Kĩ 
năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
giải toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bổ sung bộ sách bài tập 
hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học sinh được 
củng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn 
kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở 
mỗi "xoán" (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ sung. 
Trong phần này, có thể có các cáu hỏi trắc nghiệm khách quan để các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình. 
Một số đạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được Bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các em học sinh tập 
đượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tập này được đánh dấu "*", Bên cạnh đó, các tác giả 
cũng chú ý chính sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp và dễ 
hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ở các trường THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa đạng của các đối tượng học sinh 
khác nhau. 


Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sốt. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thây, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng IO năm 2009 
CÁC TÁC GIẢ 


Phân SỐ HỌC 


Chương Ï - ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN 


ĐỀ BÀI 
Tập hợp. Phần tử của tập hợp 


Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu 
thích hợp vào ô vuông : 


9[L]A;: 14 L]A. 
Viết tập hợp các chữ cái trong từ "SÔNG HỒNG". 
Cho hai tập hợp:  A=(m,n,p},B={m,x,y }. 
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:  n[ ]A; p[ ]B;meL[ ]. 
Nhìn các hình la và 1b. viết các tập hợp A, B, C: 


4) b) 
Hình Ì 

a) Một năm gảm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm. 
b) Viết tập hợp B các tháng (đương lịch) có 3Í ngày. 
Cho hai tập hợp: A={LI;2},B={3:4)}. 
Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc A, một phần 
tử thuộc B. 
Cho các tập hợp: A = { cam, táo }, B = { ối, chanh, cam }. 
Dùng các kí hiệu e. # để ghi các phân tử : 


a) Thuộc A và thuộc B 
b}ỳ Thuộc A mà không thuộc B. 
Ñ. Có hai con đường a), a› đi từ A đến B và có ba con đường bị. bạ, bạ đi 
từ B đến C (h.2). 


aibị là một trong các con đường 

đi từ A đến C qua B. Viết tập 

â hợp các con đường đi từ À đến C 
Hình 2 qua B. 


9. Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1990) : 


Nước Diện tích (nghìn km? ) Dân số (người) 
Bm-nây 6 300 000 
| Cam-pu-chia 181 11 900 000 
In-đò-nê-xi-a L919 211 800 000 
Lào 237 5 800 000 
Ma-lai-xi-a 330 22 700 000 
Mi-an-ma 677 a 48 I00 000 
Phí-lip-pin 30 | 74700000 - 
Thái Lan 313 61 800 000 
Việt Nam 341 76 300 000 
XIin-ga-po 1 ¬" 4 000 000 


Viết tập hợp Á gồm năm nước có điện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn 
nước có dân số ít nhất. 


Bài tập bổ sung 


1.1. Cho hai tập hợp : 
A = (Tuấn, Đùng}, B = {cam, táo, ổi}. 
Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gôm một phần tử của tập hợp A 
và một phần tử của tập hợp B ? 
(A)3; (B)5: (Œ)6; (D) 8. 
Hãy chọn phương án đúng. 


1⁄2. Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A 
như sau : 


§2. 


10. 


H. 


12. 


13. 
1. 
15. 


— 


T— 


Bảo | Chi Thành| Tú 


=- 


Giao |Hương! Khô 


10 10 10 9 7 8 9 


Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn L6. 


Tập hợp các số tự nhiên 
4) Viết số tự nhiên liễn sau mỗi số : 
199, x(vớixeN). 
b) Viết số tự nhiên liên trước mỗi sế : 
400; y(@ớiy e NỈ). 
Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử : 
aA={[xeNl18§<x<2I} 
b)B=(xeNÏ | x<4) 
cC={xeNl3§<x<38}. 
Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần : 
.... 1200 ,... 

¬ỪDỪ 
Viết lập hợp A các số tự nhiên x mà x ø NỈ. 
Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n ; trong đồn eN 2? 


Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dân ? 
a)X.Xx+l,x+2, trongđóxeN 
b)b—1,b,b+1, trongđóbe NỈ 
c)c,c+1,c+3, trongđóceN 


d)m+ l,m,m- 1, trong đó m e N. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


2.2. 


§3. 
16. 


17. 
18. 


19, 


20. 


21. 


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 
a)14eNÑ; b)0eN”; 

c) Có số a thuộc NỈ mà không thuộc N ; 

đ) Có số b thuộc N mà không thuộc N. 


Tim ba số tự nhiên liên tiếp. biết rằng tổng của chúng bằng 24. 
Ghi số tự nhiên 


a) Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3. 
b) Điển vào bảng : 


: : Chữ số ệ Chữ số 
: h 
| Số đã cho Xi ng hàng trăm No CHẾ? | hàng chục 
4258 
3605 


Viết tập hợp các chữ số của số 2003. 


a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số. 

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 

Dùng ba chữ số 0, 3, 4, viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số 
khác nhau. 

a) Đọc các số La Mã sau : XXVI, XXIX. 

b) Viết các số sau bằng số La Mã : 15 ; 28. 


c) Cho chín que điêm được xếp như trên hình 3. Đổi chỗ một que diêm để 
được kết quả đúng. 


V= |V-—| 


Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó : 
a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5 
b) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị 
c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng I4. 


22. 


a) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số. 
b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau. 


23... Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm : 
a) Chữ số 0 vào cuối số đó ? 
b) Chữ số 2 vào cuối số đó ? 

24. Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 
vào trước số đó ? 

2ã. Cho số §531. 
a) Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho đề được số lớn nhất có thể được 
b) Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số 
lớn nhất có thể được. 

26. ^) Dùng ba chữ số 3, 6, 8, viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ 
số viết một lần. 
b) Dùng ba chữ số 3. 2, 0, viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ 
số viết một lần. 

27. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên : 
a) Có hai chữ số 
b) Có ba chữ số 
€) Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đâu giống nhau, hai chữ số cuối 
giống nhau. 

28. a) Với cả hai chữ số Ï và V, có thể viết được những số La Mã nào 2 (mỗi chữ 
số có thể viết nhiều lần). 
b) Dùng hai que diêm xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30 2 

Bài tập bổ sung 

3.1. Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số 
hàng đơm vị là 4, ta viết được 
(A) 3 số; (B)4số; (C) §5 số ; (D) 6 số. 
Hãy chọn phương án đúng. 

3.2. Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6, viết số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và : 


a) Lớn nhất ; b) Nhỏ nhất. 


§4. 
29, 


30. 


31. 
32. 


33. 


34. 


35. 


38. 


39. 


10 


Số phần tử của mội tập hợp. Tập hợp con 


Viết các tập hợp sau và cho biết mỗt tập hợp có bao nhiêu phần tử 2 

a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x — 5 = 13 

b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà x+ 88 =8 

c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0=0 

d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà x.0=7. 

Viết các tập hợp sau và cho biết mối tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 

a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50 

b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9. 

Cho A = ( 0 }. Có thể nói rằng A = Ø hay không ? 

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6. tập hợp B các số tự nhiên nhỏ 

hơn 8, rồi dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên. 

Cho tập hợp A = { 8; 10 }. Điền kí hiệu «,C hoặc = vào ô vuông : 

a)RL ]A; b)(10}-[]A: c){8;10}L]A. 

Tính số phần tử của các tập hợp : 

a)ÁA={40:41:42;...; 100} 

b)B=(10;12;14;...;98 } 

c)ŒC=(35;37;39;...; 105}. 

Cho hai tập hợp: AÁ=(a,b,c,d)}, B=(a,b}. 

a) Dùng kí hiệu c để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp A và B 

b) Dùng hình vẽ minh hoạ hai tập hợp A và B. 

Cho tập hợp A=([1;2;3}. 

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai ” 
16€A, {[I1]}EA: 3CA; {(2;3]CA. 

Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà À c B và Bc- A. 

Cho tập hợp M = { a, b, c }. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho 

mỗi tập hợp con đó có hai phân tử. 


Gọi A là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên. B là 
tập hợp các học sinh của lớp 6A có ba điểm 10 trở lên, M là tập hợp các 
học sinh của lớp 6A có bốn điểm 10 trở lên. Dùng kí hiệu để thể hiện 
quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên. 


40. 
á1. 


42. 


Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ sế ? 

Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số 2 

Bạn Tâm đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ l đến 100. Bạn Tâm 
phải viết tất cả bao nhiêu chữ số 2 


Bài tập bố sung 


4.1. 


4.2. 


§5. 
43. 


45. 


46. 


4A7. 


Cho tập hợp A = (a. b, c, đ, e}. Số tập hợp con của Á mà có bôn phân tử là 
(A)6; (B)5; (C)4: (D) 3. 

Hãy chọn phương án đúng. 

Tìm số phần tử của các tập hợp sau : 

a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày ; 

h) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày : 

c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày ; 

đ) Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày. 


Phép cộng và phép nhân 


Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh : 


a)81+243+ 19: b) 168 + 79+ 132; 
c)5.25.2.16.4: d)32.47+32. 53. 
Tìm số tự nhiên x, biết : 

a)(x_— 45).27=0: b)23.(42—-x)= 23. 
Tính nhanh : 


A =26 +27 +28 +29 + 30 + 3] + 32 + 33. 
Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng : 
997+37;  49+194. 


Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của 
mỗi tích : 


11.18; 15.45; 11.9.2; 45.3.5;, 6.3.11; 9.5.1. 


48. 


49. 


50. 


31. 


3. 


53. 


54*. 


3». 


56. 


Ẩ7, 


Tính nhầm bằng cách : 
a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 17. 4; 2$ . 28 
b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 
13,12, 53.11; 39. 101. 
Tính nhấm bằng cách áp dụng tính chất a(b — c) = ab — ac : 
8.19; 65.98. 


Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên 
lớn nhất có ba chữ số khác nhau. 


Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x, biết rằng x = a + b, 
ac(25;38), be(|14:23)}. 

Tìm tập hợp các số tự nhiền x sao cho : 

Aa)a+xXx=a, b)a+x>Aa;, c)a+x<a. 

Hãy viết xen vào các chữ số của số 12 345 một số dấu "+" để được tổng 
bằng 60, 

Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp : 


ke *£ + * * - +07, 


Điển vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999 : 


Giá cước (từ 1-1-1999) 
: Thời gian ¿ng 
Cuộc gọi "phục |MỖIpHúII sọ | SỐvn 
đầu tiên (kể Mr nh tổng cộng Bhspne 
thứ hai) 
a) Hà Nội - Hải Phòng 1500đ | I100đ | 6phút 
b) Hà Nội - TP Hô Chí Minh | 4410 đ 3250đ 4 phút 
e) Hà Nội - Huế - 2380 đ 1750đ | 5 phút 
Tính nhanh : 
4)2.31.12+4.6.42+8.27.3 
b) 36. 28 +36. 82 + 64. ó9 +64. 41. 
Thay các dấu * và các chữ bởi các chữ số thích hợp : 
a)  x*8*3 b*) aaa 
x 9 x .â 
70+*7x+ 3x„—*a 


S8. 


61. 


` 


Ta kí hiệu n! (đọc là : n giai thừa) là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, 
tức là : 
n=l.2.3...n. 


Hãy tính: a)5! ; b)4!— 31. 
Xác định dạng của các tích sau : 
a) ab. lÔI ; b) abc.7. 11. 13. 


So sánh a và b mà không tính cụ thể giá trị của chúng : 
a=2002.2002;  b= 2000. 2004. 

a) Cho biết 37. 3 = I11. Hãy tính nhanh : 37 . 12. 

b) Cho biết 1Š 873, 7 = 1I1 111. Hãy tính nhanh : 15 873. 21. 


Bài tập bố sung 


5.L. 


66. 


G7. 


Số tự nhiên x thoả mãn điều kiện 0.(x — 3) = 0. Số x bằng 


(A)0;: (B)3;: 
(C) Số tự nhiên bất kì ; (D) Số tự nhiên bất kì lớn hơn hoặc bằng 3. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Tính 2 + 4+ ó+8+... + 100. 


Phép trừ và phép chia 

Tìm số tự nhiên x, biết : 

a) 2436 : x= 12; b)ñ.x-5=613; 
€)12.(x-l)=0; dđ0:x=0. 

a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng hao nhiêu ? 

b) Viết dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 4, chia cho 4 dư 1. 

Tìm số tự nhiên x, biết : 

a)(x—47)- IlIS=0; b) 315 + (146 — x) = 401. 

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng 
một số đơn vị: 57 + 39. 


Tính nhấm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số đơn vị : 
213- 98. 


Tính nhẩm bằng cách : 

a) Nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số: 28. 25 

b) Nhân cả số bị chia và số chia với cùng một số: 600:25 

c) Áp dụng tính chất (a + b): c=a:c+b: c (trường hợp chia hết: 72:6. 


13 


68. 


«9. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75, 


76. 


77. 


Bạn Mai dùng 25 000 đ mua bút. Có hai loại bút : loại I giá 2000 đ một 
chiếc, loại II giá 1500 đ một chiếc. Bạn Mai mua được nhiều nhất bao nhiêu 
bút nếu : 


a) Mai chỉ mua bút loại Í ? 

b) Mai chỉ mua bút loại II ? 

e) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau ? 

Một tàu hoả cần chở 892 khách tham quan. Biết rằng mỗi toa có 10 khoang, 

mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan ? 

a) Cho 1538 + 3425 = S. Không làm phép tính, hãy tìm giá trị của : 
S— 1538; S- 3425. 

b) Cho 9142 — 2451 = D. Không làm phép tính, hãy tìm giá trị của : 
D+2451 ;9142—D. 

Việt và Nam cùng đi từ Hà Nội đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó lâu 

hơn và lâu hơn mấy giờ biết rằng : 

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi trước Nam 3 giờ 

b) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi sau Nam | giờ. 

Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ 

số 5, 3, I, 0 (mỗi chữ số viết một lần). 

Bác Tâm từ Mát-xcơ-va vẻ đến Hà Nội lúc l6 giờ ngày 10-5 (theo giờ 

Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết 14 giờ và giờ Mát-xcơ-va chậm hơn 

giờ Hà Nội là 4 giờ (tức là lúc đồng hồ ở Hà Nội chỉ 12 giờ thì đồng hồ 

ở Mát-xcơ-va chỉ 8 giờ). Bác Tam khởi hành ở Mát-xcơ-va lúc nào (theo 

giờ Mát-xcơ-va) 2 

Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn 

hiện là 279. Tìm số bị trừ và số trừ. 

Đố. Đặt các số 1, 2, 3, 4, 5 vào các vòng tròn 

để tổng ba số theo hàng đọc hoặc theo hàng 


ngang đều bằng 9 (h.4). 

Tính nhanh : 

a) (1200 + 60) : 12; b) (2100 — 42) : 21. 

Tìm số tự nhiên x, biết : NUÿ HỆ 
A)x— 36: I8= 12; b)(x— 36): 18 = 12. 


78. Tìm thương: 
a) aaa :a; bỳ abab : ab ; €) abc abc : abc. 
79*. Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được 


số B có sáu chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thương tìm được cho l1, sau đó 
lại chia thương tìm được cho I3. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao 2 


80. Bán kính Trái Đất là 6370km. 


a) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết rằng nó là một trong các số 1200km, 
1740km, 1100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng 4 lần bán kính Mặt Trăng 
b) Xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng nó là một 
trong các số ]91 000 km, 520 000 km, 384 000 km và khoảng cách đó gấp 
độ 30 lần đường kính Trái Đất. 


81. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiều tuần và còn dư 
mấy ngày 2? 


82. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 62. 
§3* 


* 


Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 72. Biết rằng thương 
là 3 và số dư bằng 8. Tìm số bị chia và số chia. 


84*. Tìm các số tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15. 
§5*, Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy ? 


Bài tập bổ sung 

6.1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 
a) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ. 
b) Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương. 


6.2. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ 
số 7, 0, 1. 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau). 


6.3. Tính nhanh : 
99—-97+05—-03+091-89+..+7-5+3—1. 


6.4. Tuấn cho Tú biết 76000 — 75 = 75925. Sau đó, Tuấn yêu câu Tú tính nhẩm 
76.999. Bạn hãy trả lời giúp Tú. 


6.5*. Một phép chia có thương bằng 82, số dự bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. 
Tìm số chia. 


§7. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94, 


9%. 


16 


Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 


Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa : 


ñ9 721.773 b)3.5. 15.15; 
€2.2.5.5.2; đd) 1000. 10. 10. 

Tính giá trị các luỹ thừa sau : 

a) 2° R b) „ : c) 4 h đ) s4. 
Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa : 

dì ẤT ¿ b) 3Ÿ. 3. 


Trong các số sau, sô nào là luỹ thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn Ï : 
8, 10, 1ó, 40, 125 2 


Viết mỗi số sau dưới dạng luỹ thừa của l0 : 
10000; 190..0, 
9 chữ số 0 
Số nào lớn hơn trong hai số sau ? 
a) 2Š và 82 ; b) 5Ÿ và 3°. 
Viết gọn bằng cách dùng lu thừa : 
a)a.a.a.b.b: b)ìm.m.m.m+p.p. 
Viết kết quả phép tính đưới dạng một luỹ thừa : 
Tó b) x”.x.x; c) 35. 4); d) 8Ÿ, 2Ÿ. 
Dùng luỹ thừa để viết các số sau : 


a) Khối lượng Trái Đất bằng 6 00..0 tấn 
21 chữ số 0 
b) Khối lượng khí quyển Trái Đất bàng 5 00..0 tấn. 
15 chữ số 0 


a) a”. a 


Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5 : Muốn bình 
phương một số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng I, rồi 
viết thêm 25 vào sau tích nhận được : 


n5 < A2 với Á<s. 0+} 


Vídụ: 35°= 1225 75”= 5625 


Ti] ni 


Áp dụng quy tấc trên, tính nhanh : 15”, 25“, 45ˆ, 65. 


Bài tập bổ sung 


7.1. 


7.2, 


100. 


101. 


Tích 7.7” bằng 
(AT: (B) 49Ẻ ; (C) 14 ; (D) ?. 
Hãy chọn phương án đúng. 


Nhà văn Anh Sếch-xpia (1564 - 1616) đã viết a` cuốn sách, trong đó a là số 
tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viết. 


Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên : 


H51 + 204 hd ¿ BI1+2 2+3 +a +5: 


Chia hai luỹ thừa cùng cơ số 

Viết kết quá phép tính dưới dạng một luỹ thừa : 

a) 59: S°; b) a': a (az0). 

Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các luỹ thừa của I0. 

Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n e N ta có a” =]. 

Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ? 

a) 32+ 42: b) S”+ 12”, 

Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa : 

a) 215: 35, b) 46:46 ; c) g8: 342. 

a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2. 3, 7. 8 ? 

b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không 7? 
3.5.7.9,11+3; 2.3.,4.5.ố6-3. 


2A- HT TOÁN 6 - T1 L7 


102. Tìm số tự nhiên n, biết rằng : 
a) 2ˆ = l6; b) 4? =641; c) 15° = 225. 
103. Tìm số tự nhiên x mà XỔ —x, 
Bài tập bổ sung 
§.1. Thương 4Ố : 4 bằng 
(A) Ÿ; (Œ)4'; (C04); (®Đ)4. 
Hãy chọn phương án đúng. 
8.2. Mỗi tổng sau có là một số chính phương không ? 
a) 5ˆ +12? ; b) 82 + 152, 


§9. Thư tự thực hiện các phép tính 
1d. Thực hiện phép tính : 
a) 3. 52-16; 2” ; b) 2Ÿ. 17-2. 14; 
c) 15. 14I +59. 15; d) 17. 85 + 15. 17 — 120: 
e) 20—| 30~(5~ Ð? |. 
105. Tìm số tự nhiên x, biết : 
a) TÔ —5.(x— 3) = 45; b)10+2.x= 4): 4Ÿ, 


196. a) Không làm đây đủ phép chia, hãy điển vào bảng sau : 


Chữ số đầu tiên Số chữ số 
của thương của thương 


Số bị chia Số chia 


9476 92 
43 700 38 


b) Trong các kết quả của phép tính sau có một kết quả đúng. Hãy dựa vào 
nhận xét ở câu a để tìm ra kết quả đúng. 


9476 : 92 bằng 98 ; 103 ; 213. 
107. Thực hiện phép tính : 
a) 36:32+23, 22; b) (39. 42 ~ 37. 42) : 42. 


18 2B- BT TOÁN 6 - T4 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


Tìm số tự nhiên x, biết : 
a)2.x— 138 = 2. 32; b) 231 — (x— 6) = 1339 : 13. 


Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không ? 
-a1+5+6vÀà2+3+7; b) 12+52+62 và 22+32 +7? ; 
c)1+6+8§và2+4+9; d) l2+6ˆ2+8? và 2?+42 +9. 
Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không 7? 

a) 102+112+122 và 137+14? ; b) (30+25)^ và 3025 ; 
c)37.(3+7) và 3+7? ; d)48. (4+ 8) và 4Ì+8Ÿ, 


Để đếm số số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách 
nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức : 


Số số hạng = (Số cuối — Số đâu) : (Khoảng cách giữa hai số) + l. 
Ví dụ : 12, 15, 18,..., 90 (đãy số cách 3) có : 
(90 — 12): 3 + 1= 27 (số hạng). 
Hãy tính số số hạng của dãy: 8, 12, 16, 20,..., 100. 
Để tính tổng các số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp cách nhau 
cùng mội số đơn vị, ta có thể dùng công thức : 
Tổng = (Số đâu + Số cuối) . (Số số hạng) : 2. 
Ví dụ : 12 + 1Š + 18 +...+ 90 =(12+90).27:2= 1377. 
Hãy tính tổng: 8+ 12 + !6 +20 +... + 100. 
Ta đã biết : Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm 
thành một đơn vị ở hàng trên hiền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận 
một trong mười giá trị: 0,1,Z2,..., 9, 
Số abcd trong hệ thập phân có giá trị bằng : 
a.102+b.102+e.10+d. 
Có một hệ ghi số mà cứ hzi đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở 
hàng trên liền trước, đó là hệ nhị phản. Mỗi chữ số trong hệ nhị phân nhận 
một trong hai giá trị 0 và 1). Một số trong hệ nhị phân, chẳng hạn abcd, 
được kí hiệu là abcd(2). 


(*) Ưu điểm của hệ nhị phân là chỉ sử dụng hai kí hiệu là 0 và 1. Đo đó hệ nhị phân được ứng dụng 


trong chế tạo máy tính điện tử vì các chữ số O và Í có thể cho tương ứng với hai trạng thái của 
đòng điện là không có điện và có điện. 


Số abcd(2; trong hệ thập phân có giá trị bằng : 
a.27+b.22+c.2+d. 
Ví dụ: 11012) =1.2)+1.22+0.2+1=8+4+0+1=13. 
a) Đổi sang hệ thập phân các số sau : 1002 ; 111/2; ; 1010(2y ; 10112) 
b) Đổi sang hệ nhị phân các số sau ; 5 ; 6 ; 9; 12. 


Bải tập bổ sung 


9.1. 


9.2. 


9.3. 


§10. 


114, 


115. 


116. 


117. 


118. 


20 


Giá trị của biểu thức 5.2” bằng 

(A) 1000 ; (B)30; (C) 40; (DĐ) 115. 

Hãy chọn phương án đúng. 

Tìm số tự nhiên x, biết : 

a) 4X) +15 = 47; b) 4.2" — 3 = 125, 

Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một 
biểu thức có giá trị bằng 6. 

Tính chất chia hết của một tổng 

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiệu) sau có chia hết cho 6 
không ? 

a)42+54; b) 600 - 14; €) 120 + 4E + 20 : đ) 60+ I5 + 3. 


Cho tổng A = 12 + l5 + 21 + x với x eN. Tìm điều kiện của x để A chia hết 
cho 3, để A không chia hết chơ 3. 


Khi chía số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 
không ? có chia hết cho 4 không ? 
Điền đấu "x" vào ô thích hợp : 


Câu Đúng Sal 
Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì 
tổng không chia hết cho 4 


Nếu tổng của hai số chia hết cho 3, một trong hai số 


đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3 


Chứng tổ rằng : 
a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2 
b) Trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3. 


119*. Chứng tô rằng : 
a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3 
b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một số không chìa hết cho 4. 


120*. Chứng tỏ rằng số có dạng aaaaaa bao gìờ cũng chia hết cho 7 (chẳng hạn : 
333 333: 7). 

121*. Chứng tỏ rằng số có dạng abc abc bao giờ cũng chia hết cho I1 (chẳng 
hạn: 328328 : II). 

122*. Chứng tỏ rằng lấy một số có hai chữ số, cộng với số gôm hai chữ số ấy viết 
theo thứ tự ngược lại, ta luôn luôn được một số chia hết cho 11 (chẳng hạn : 
37+ 73 = 110. chia hết cho 11). 


Bài tập bố sung 
10.1. Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống : 
a) Nếu a :m,b:m.ec:m thì tổng a+b+c... cho m; 
b) Nếu a: 5, b: 5, e / 5 thì tích a.b.c.... cho 5 
c) Nếu ä: 3 và b Ÿ 3 thì tích a.b.... cho 3. 
10.2. Chứng tô rằng nếu hai số có cùng số dư khi chia cho 7 thì hiệu của chúng 
chia hết cho ?. 
10.3*. Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37. 


'10.4*. Chứng tỏ rằng hiệu ab — ba (với a > b) bao giờ cũng cha hết cho 9. 
§11. Dấu hiệu chia hất cho 2, cho 5 


123. Trong các số: Z213:435; 680; 156 ; 
a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 2 
b) Số nào chia hết cho 5 mà không chìa hết cho 2 ? 
c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 


124. Tổng (hiệu) sau có chia hết chơ 2 không, có chia hết cho 5 không ? 


a)1.2.3.4.5+52; b)!t,2.,3.4.5- 75. 
125. Điền chữ số vào dấu * để được số 35% : 
a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho Š ; 


c) Chia hết cho cả 2 và 5, 


21 


126. Diện chữ số vào dấu * để được số *45 : 
a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho 5. 

127. Dùng cả ba chữ số 6ó, 0, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thoả 
màn một trong các điều kiện : 
a) Số đó chia hết cho 2 ; b) Số đó chia hết cho 5. 

128. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia 
hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4. 

129. Dùng câ ba chữ số 3, 4, 5, hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số : 

: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 
b) Nhô nhất và chia hết cho 5. 


130. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 
136 <n< 182. 


131*. Từ I đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5 ? 
132*. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 3) (n + 6) chia hết cho 2. 


Bài tập bổ sung 


11.1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2 ; 

b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 8 ; 

c€) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0; 

đ) Số có chữ số tận cùng hằng 0 thì chia hết cho 5 và chia hết cho 2. 
11.2. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chía cho 5 dư 3 2 
11.3*. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n + 5) chia hết cho 2. 
11.4*. Gọi A = nˆ+n+l (n e N). Chứng tỏ rằng : 

a) A không chia hết cho 2; 

b) À không chia hết cho 5. 


§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 


133. Trong các số: 5319; 3240; 831: 
a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ? 
b) Số nào chia hết cho cä 2, 3, 5, 9 ? 


22 


134, Điền chữ số vào dấu * để : 
a) 3*5 chia hết cho 3 
b) 7*2 chia hết cho 9 
c) *63* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. 
135. Dùng ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hãy phép thành các số tự nhiên có ba 
chữ số sao cho số đó : 
a) Chia hết cho 9 
h) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. 
136. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó : 
a) Chia hết cho 3 ; b) Chia hết cho 9. 
137. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không ? 
a) 1012 — [; b) 10!19+ 2, 
138. Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 : 
a) 53; b) 3471. 
139. Tìm các chữ số a và b sao cho a -b =4 và 87ab : 9, 
140. Điền vào dấu * các chữ số thích hợp : 
*k*%*+*# 


x0 
2118+ 


` 


Bài tập bổ sung 

12.1. Trong các khẳng định sau, Ì khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 
a) Nếu a+b+c= 0 thì abc : 9 ; 
b) Nếu a +b + = 18 thì abc : 18 ; 
c) Nếu abc : 9 thì a+b+c=9, 

12.2*. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3 ? 

12.33. Cho n= 7a5 + 8b4. Biết a — b = 6 và n chía hết cho 9. Tìm a và b, 


§13. Ước và bội 

HAI. a) Viết tập hợp các bội nhô hơn 40 của 7. 
b) Viết dạng tổng quát các số là bội của 7, 

142. Tìm các số tự nhiên x sao cho : 
a)x c B(15) và 40 < x <70 b)x: 12và0<x<30 
c)x e Ư@30) và x > I2 d)8:x. 


23 


143. 


144. 


145. 


146. 


14?. 


Tuấn có 42 chiếc tem. Tuấn muốn chia đều số tem đó vào các phong bì. 
Trong các cách chìa sau, cách nào thực hiện được ? Hãy điền vào chỗ trống 
trong trường hợp chia được. 


Cách chia Số phong bì Số tem trong một phong bì 
Thứ nhất 3 _ 
Thư hai - 7 
Thứ ba bì 
Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của : 
a) 32: b) 41. 
Tìm tất cà các số có hai chữ số là ước của : 
a) S0; b) 45. 
Tìm các số tự nhiên x sao cho : 
a)6?(x— l); b)14:(2.x+3). 


Có bao nhiên bội của 4 từ 12 đến 200 ? 


Bài tập bổ sung 


13.1. 


13.2. 


13.3. 


Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 
a) Có các số tự nhiên a và b mà a e Ư (b) và b e Ư (a). 

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b. 

Tìm các số tự nhiên n sao cho : 

a)n+ I1 là ước của l§ ; 

b)n+ 5 là ước của l2. 


Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba. 


. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng sô nguyên tô 


.-_ Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? 


1431; 635; I19; 73. 


. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ? 


a)5.6.7+8.9, b)5.7.,9.11-2.3.7; 
€)5.7.I1I+13.17.19; d) 4253 + 1422. 
Thay chữ số vào dấu + để 5* là một hợp số. 


Thay chữ số vào dấu + để 7* là số nguyên tố. 


152. 
153. 


154. 


155. 


15. 


157. 


158. 


Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố. 


Điển vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà pˆ“< a : 


a s0 12I 179 197 217 —\ 
P 


Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. Tìm 
hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 50. 


a) Nhà toán học Đức Gón- bạch viết thư cho nhà taán học Thụy Sĩ Ở-je năm 
1742 nói rằng : Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được dưới đạng tổng của 
ba số nguyên tố. Hãy viết các số : 6, 7, 8 đưới dạng tổng của ba số nguyên tố. 
b) Trong thư trả lời Gõn-hbach, Ơ-le nói rằng : Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều 
viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Cho đến nay. bài toán 
Gôn-bach-Ơ-le vẫn chưa có lời giải. 

Hãy viết các số 30 và 32 dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. 

Cho biết : Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p 
mà bình phương không vượt quá a (tức là pˆ < a) thì a là số nguyên tố. Dùng 
nhận xét trên cho biết số nào trong cac số a ở hài I53 là số nguyên tố 2 

a) Số 2009 có là bội của 4l không ? 

b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hãy giải 
thích tại sao các số lẻ khác trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là hợp sô. 
Gọia=2.3.4.5..... I0I. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là 
hợp số không ? 


a+2,a+3.a+4,..,a+ lÖI. 


Xử P4 
Bài tập bố sung 


14.1. 


Có bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là I ? 
(A) 3 số; (B)4 số; (C) 5 số; (Dì) 6 số. 
Hãy chọn nhương án đúng. 


14.2*. Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tổ 


a,b,c. 


25 


§15. 


159. 


160. 


161. 
162. 


143. 
164. 


165. 


166. 


167. 


Phân tích một số ra thửa số nguyên tố 


Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 

a) 120; b) 900; c) 100 000. 

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho 
các số nguyên tố nào ? 

a) 450; b) 2100. 

Cho a= ›. SP 5?.13. Mỗi số 4, 25, I3, 20, 8 có là ước của a hay không ? 

Hãy viết tất cả các trớc của a, b, c, biết rằng : 

a)a=7.11; b)b=2f; e)e=3. 5, 

Tích của hai số tự nhiên bằng 78. Tìm mỗi số. 


Tú có 20 viên bị, muốn xếp số bị đó vào các túi sao cho số bị ở các túi đều 
bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi ? (kể câ trường hợp xếp 
vào một tú). 


Thay dấu * bởi chữ số thích hợp : 
*.*x# = 115. 
Tìm số tự nhiên a, biết rằng 9] : a và !0 < a < 50. 


Một số bằng tổng các ước của nó (không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh. 
Ví dụ ; Các ước của 6 (không kể chính nó) là 1, 2, 3,ta có: 1+2+3=6. 
Số 6 là số hoàn chỉnh, 


Tìm các số hoàn chỉnh trong các số: L2, 28, 4096. 


168*, Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương. 


Bài tập bổ sung 


15.1. 


Phân tích số 7140 ra thừa số nguyên tố, ta được biểu thức nào ? 
(A)3.4.5.119 ; (B) 2.2.3.5.119; 
(C) 2”.3.5.119; (Ð) Một biểu thức khác. 


Hãy chọn phương án đúng. 


15.2. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620. 
15.3. Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. 
15.4*, Tìm số tự nhiên n, biết 


26 


I+2+3+4+..+n=465S. 


§16. 


169 


° 


170. 


171. 


12. 


173 


° 


174. 
175. 


Ước chung và bội chung 


a) Số 8 có là ước chung của 24 và 30 hay không 2 Vì sao ? 

b) Số 240 có là bội chung của 30 và 40 hay không ? Vì sao ? 

Viết các tập hợp : 

a) U(8), U(12), ƯC(8, 12) 

b) B(8), B(12), BC(8, 12). 

Có 30 nam, 36 nữ. Người ta muốn chia đêu nam và nữ vào các nhóm. Trong 


các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Điển vào chỗ trống trong 
trường hợp chia được. 


Cách chia Số nhóm Số nam ở mỗi nhóm | Số nữ ở mỗi nhóm 


a 3 
b 5 
c 6 


Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng : 

a) A = { mèo, chó }, B = { mèo, hổ, voi } 

b)ìA=(1;4)B=(1;2;3;4) 

c) A là tập hợp các số chấn, B là tập hợp các số lẻ. 

Gợi X là tập hợp các học sinh giỏi Văn của lớp 6A, 
Y là tập hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A. 

Tập hợp X ¬ Y biểu thị tập hợp nào ? 

Tìm giao của hai tập hợp Ñ và NỈ. 

Trên hình 5, A biểu thị tập hợp các học 

sinh biết tiếng Anh và P biểu thị tập hợp À 

các học sinh biết tiếng Pháp trong một 

nhóm học sinh. 


Có 5 học sinh biết cả hai thứ tiếng Anh 
và Pháp, 11 học sinh chỉ biết tiếng Anh, 

: Xi š % Hình 5 
7 học sinh chỉ biết tiếng Pháp. 


27 


a) Mỗi tập hợp A, P, A “¬ P có baơ nhiêu phân tử 2 
b) Nhóm học sinh đó có bao nhiêu người 2 
(mỗi học sinh đêu biết ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh và Pháp). 


Bài tập bổ sung 


16.1. 


16.2. 


Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung) vào chỗ trống : 
a) Nếu a : I5 và b: 15 thì 15 là... của a và b; 
b) Nếu 8:a và 8: b thì 8 là... của a và b. 


Gọi A là tập hợp các ước của 72, gọi B là tập hợp các bội của 12. Tập hợp 
AmBlà 


(A)(24: 36): (B)(12;24;36; 48]; 
(C) {12:18:34); (D) (12:24; 36}. 
Hãy chọn phương án đúng. 


16.3*. Tìm ước chung của hai số n + 3 và 2n + 5 với necN. 


16.4*. Số 4 có thể là ước chung của hai số n + I và 2n + 5 (n c N) không 7 


§17. 


176. 


177. 
178. 
179. 


Ước chung lớn nhất 

Tìm ƯCLN của : 

a) 40 và 60 ; b) 36, 60, 72; 
€) 13 và 20; d) 28. 39, 35. 


Tìm ƯỨCLN rồi tìm các ước chung của 90 và 126. 
Tìm số tự nhiên a lớn nhất. biết rằng 480 : a và 600 ; a. 


Hùng muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm và 96cm 
thành các mảnh nhỏ hình vuông bằng nhau sáo cho tấm bìa được cắt hết, 
Tính độ đài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là 
một số tự nhiên với đơn vị là xentimé). 


. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 ; x, 210 : x và l5<x<30. 


181. Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu. trong mỗi hộp đều 
có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua 
20 bút, Minh mua 15 bút. Hồi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc 2 

182. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 10R y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất 
thành mấy tổ để các bác sĩ cũng như các y tá được chia đều vào mỗi tổ ? 

183. Trong các số sau. hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau 2 

12; 25 ; 30; 2]. 

184. Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn L5. 

185. Cho biết b : a, tìm ƯCLN(a, b). Cho ví dụ. 

186. Trong một buổi liên hoan. ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo, 36 cái bánh và 
chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều 
nhất thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh ? 

1§7*, Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh. lớp 6C có 48 học sinh. 
Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để 
diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng đọc nhiêu nhất 
có thể xếp được. 


Bài tập bổ sung 
17.1. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống : 
a) a=l5a(aeN): 
b=lSb(beN), 
1Slà... của a và b... 
b)a=l5a(aeN); 
b=lSbh(bÌeN); 
ƯCLN(@a, b) = ]1. 
15 là... của a và b. 
17.2*. Chứng tỏ rằng hai số n + 1 và 3n + 4 (n e N) là hai số nguyên tố cùng nhau. 
17.3*, Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của 
chúng bằng 28. 


29 


17.4%. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944. biết rằng ƯCLN của 


chúng bằng 18. 


17.5*. Tìm số tr nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a đư 10. 


§18. 


188. 


189. 
190. 
191. 


192. 


193. 
194. 
195, 


1%, 


Bội chung nhỏ nhất 

Tìm BỂNN của : 

A) 40 và 52 ; b) 42, 70, 180 ; e)9, 10, 11. 
Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biếtrằng a : 126 và a : 198, 
Tìm các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400. 


Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều 
vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách. 


Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viên đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến 
thư viện một lần, Hải 10 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện 
vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện ? 
Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35, 105. 

Cho biết m : n, tìm BCNN(m, n). Cho ví dụ. 


Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 
[ người. Tính số đội viên của lên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 
đến 150. 


Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, bàng 5, hàng 6 đều thiếu 
1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính 
số học sinh. 


197*. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe Ï có 


30 


18 răng cưa, bánh xe II có l2 răng 
cưa. Người ta đánh dấu "x" vào hai 


răng cưa đang khớp với nhau (h.6). 
Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất 
bao nhiêu răng để hai răng cưa đánh 
dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí 


giống lần trước ? Khi đó mỗi bánh 


i 2 
xe đã quay bao nhiêu vòng ? Hình 6 


Bài tập bố sung 


18.1. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BƠNN) vào chỗ trống : 


a) 45=ax(xeN); 
45=by(yeN); 
45 là... của a và b. 
b) 45=ax(xeN); 
45=by(yeN); 
ƯCLNG, y) =1; 
4S là... của a và b, 


18.2. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất câ các số 3, 


4,4, Ố. 


18.3*. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6, 7, 9 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 


5 


18.4. Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 20m được đánh số lân lượt 


là 1, 2, 3,... 16. Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc 
liên tiếp chỉ cách nhau 15 m. Cột ghi số 1 không phải trồng lại. 


a) Cột gần cột số I nhất mà không phải trồng lại là cột số mấy ? 
b) Những cột nào không phải trồng lại ? 


18.5*. Tìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có BCNN bằng 336 và ƯCLN bằng 12. 


Ôn tập chương I 


198. 


199, 


200. 


201. 


Tìm số tự nhiên x, biết : 
a)123—5.(x+4)=38: b)(43.x—-21).?2=2. 7. 


Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 
thì được 15. 


Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố : 
a) 62:4.3+ 2.52; b) 5. 42— 18: 3”. 


Tìm số tự nhiên x, biết rằng : 
a)70:x, 84:x và xXx>8 
b)x:12, x:25, x:30 và 0<x<500, 


3l 


202. 


203. 


24. 


205. 


206*. 


207. 


208. 


20. 
210%. 


211. 


Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư I, 
chia cho 5 thiếu I”” và chia hết cho 7. 
'Thực hiện phép tính : 
8j'8Ù -CL.,8 3.215 b)23.75+25. 23 + 180 ; 
c) 2448 : [L19 - (23 — 6]. 
Tìm số tự nhiên x, biết : 
a) (2600 + 6400) —- 3. x = 1200 ; b) [(6. x — 72): 2 — 84]. 28 = 5628. 
Cho A={8;45},B=({ 15:4}. 
a) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+ b sao cho a6 A,beB 
b) Tìm tập hợp Ð các số tự nhiên x = a— b sao choa c A,beB 
c) Tìm tập hợp E các số tự nhiên x =a. b sao cho a c A,beB 
d) Tìm tập hợp G các số tự nhiên x sao cho a=b.. xvàa e A,becB. 
Pháp nhán kì lạ. Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một 
số a bất kì có một chữ số. rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số 
như nhau và mỗi chữ số đều là a. 
Ví dụ: 12345679.7=§6 419 753 

R6 419 751,9 = 7177 771 TTI. 
Hãy giải thích tại sao ? 
Cho tổng Á = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A 
có chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không 7 Tại sao 2? 
Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số 7 
a)2.3.5+9.31; b)5.6.7+9.10. 11. 
Điển chữ số vào dấu * để số I*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9. 
Tổng sau có chia hết cho 3 không ? 

À=24008 221 v1 1+2 1200942247 g2 ca 

Cho a = 45 ;b= 204; c = 126. 
a) Tìm ƯUCLN(a, b, c). 
b) Tìm BƠNNGa, b). 


(*®) Một sò chìa cho 5 thiếu Í tức là số đó cộng thêm I thì chia hết cho 5. 


32 


212. 


213*, 


214%. 


215 


216. 


217, 


218. 


20. 


129. 


Một vườn hình chữ nhật có chiêu dài 105m, chiều rộng 60m. Người ta muốn 
trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng 
cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai 
cây liên tiếp (khoâng cách giữa hai cây là một số tự nhiên với đơn vị là mét), 
khi đó tổng số cây là bao nhiêu 2 


Có 133 quyển vớ, 80 bút bị, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bị, giấy 
thành các phân thưởng đều nhau, mỗi phân thưởng gôm cả ba loại. Nhưng 
sau khi chia còn thừa 13 quyển vở, 8 bút bị, 2 tập giấy không đủ chia vào 
các phân thưởng. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng ? 


Một thùng chứa hàng có dạng hình hộp chữ nhật chiêu đài 320cm, chiều 
rộng 192cm, chiêu cao 224cm. Người ta muốn xếp các hộp có dạng hình lập 
phương vào trong thùng chứa hàng sao cho các hộp xếp khít theo cả chiều 
dài, chiều rộng và chiều cao của thùng, Cạnh các hộp hình lập phương đó có 
độ đài lớn nhất là bao nhiêu ? (số đo cạnh của hình lập phương là một số tự 
nhiên với đơn vị là xentimét). 


Tại một bến xe, cứ 10 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến, cứ 12 phút lại 
có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ, một xe tắc xi và một xe buýt cùng 
rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một tắc xi và một xe buýt cùng rời 
bến lân tiếp theo 2 


Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp 
hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó. 


Có ba chồng sách : Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chồng sách chỉ gồm một loại 
sách. Mỗi cuốn sách Văn dày 15mm, mối cuốn Âm nhạc dày ốmm, mỗi 
cuốn Toán đày 8mm. Người ta xếp cho ba chồng sách cao bằng nhau. Tính 
chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó. 


Quăng đường AB dài 110km. Lúc 7 giờ, người thứ nhất đi từ A để đến B. 
người thứ hai đi từ B để đến A. Họ gặp nhan lúc 9 piờ. Biết vận tốc người 
thứ nhất lớn hơn vận tốc người thứ hai là Skrm/h. Tính vận tốc mỗi người. 
(Toán cổ). Một con chó đuổi một con thổ cách nó 150dm, Một bước 
nhảy của chó dài 9dm, một bước của thổ đài 7dm và khi chó nhảy mội 
bước thì thỏ cũng nhầy một bước. Hỏi chó phải nhây bao nhiêu bước mới 
đuổi kịp thỏ ? 

Tôi nghĩ một số có ba chữ số. 

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 7 thì được số chia hết cho 7. 


3A- BT TOÁN 6 - T4 33 


221. 


222. 


223. 


224. 


34 


Nếu bớt số tôi nghĩ đi § thì được số chía hết cho 8. 

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 9 thì được số chia hết cho 9. 

Hỏi số tôi nghĩ là số nào 7 

(Toán cổ). Một bà mang mội rổ trứng ra chợ. Dọc đường gặp một bà khác 


vô ý đụng phải, rổ trứng rơi xuống đất. Bà kía tỏ ý muốn đền lại số trứng 
bèn hỏi : 


— Bà cho biết trong rổ có bao nhiêu trứng 2 
Bà có rổ trứng trả lời : 
— Tôi chỉ nhớ rằng số trứng đó chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, lần 


nào cũng còn thừa ra một quả, nhưng chia cho 7 thì không thừa quả nào. À, 
mà số trứng chưa đến 400 quả. 


Tính xem trong rổ có bao nhiêu trứng ? 
Gợi P là tập hợp các số nguyên tố, 

A là tập hợp các số chãn, 

B là tập hợp các số lẻ. 
a) Tìm giao của các tập hợp : A và P, A và B. 
b) Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp P, N, N.. 
c) Dùng kí hiệu c để thể hiện quan hệ giữa mỗi tập hợp A, B với mỗi tập 
hợp N, NỈ. 
Cho hai tập hợp : 

A={70; 10}, B=({5;14)}. 

Viết tập hợp các giá trị của các biểu thức : 
A)x+yvớixcA,veB 
b)x—-yvVớixcA,ycB 
C)X.yVỚIXeA,ycB 
đ)x: y với xe A. y e B và thương x : y là số tự nhiên. 
Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 24 bọc sinh thích môn Văn, 


trong đó có 13 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 9 học sinh không 
thích cả Toán lẫn Văn, 


a) Dùng sơ đồ vòng tròn để minh hoa : 
~ Tập hợp T các học sinh 6A thích Toán 


3B- BT TOÁN 6 - T† 


— Tập hợp V các học sinh 6A thích Văn 

— Tập hợp K các học sinh 6A không thích cả Toán lẫn Văn 

~ Tập hợp A các học sinh của lớp 6A. 

b) Trong các tập hợp T, V, K, A có tập hợp nào là tập hợp con của một tập 
hợp khác ? 

c) Gọi M là tập hợp các học sinh của lớp óA thích cả hai môn Văn và Toán. 
Tìm giao của các tập hợp:  T và V,T vàM, V vàM, K và T, K và V, 


đ) Tính số học sinh của lớp 6A. 


Bài tập bố sung 


L1. 


L2. 


L3. 


1A. 
LS. 


L6. 
L7. 


L.8*. 


Kết quả tính 5.3! — 6.7? bằng 

(À) 7Ñ; (B)211; (©) I11; (D) 48861. 
Hãy chọn phương án đúng. 

ƯCLN cúa ba số 96, ló0. 192 bằng 


(A) 16; (B)24; (C32; (D) 48. 
Hãy chọn phương án đúng. 

BCNN của ba số 36, 104, 378 bằng 

(A)I1456;  (B)4914; (C) 32276 ; (Đ) 19656. 


Hãy chọn phương án đúng. 
Tìm số tự nhiên ab sao cho ab — ba = 72. 


Thay các đấu * bởi các chữ số thích hợp để số *25 * chia hết cho tất cả các 
số 2,3, 5. 


Tìm số tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1. 
Chứng tô rằng : 

a) Nếu cd:4 thì abcd : 4 ; 

b) Nếu abcd : 4 thì cả : 4. 


Tìm ba số tự nhiên a, b, c khác Ó sao cho các tích 140a, 1§0b, 200c hần:: 
nhau và có giá trị nhỏ nhất. 


TS Na 


LỜI GIẢI - CHỈ DẪN - ĐÁP SỐ 


Tập hợp. Phần tử của tập hợp 


A=({8;:9;10:11)}hoặcA={xeNÍ7<x<12}; 
9[lejA:;14|e]A. 
(S,Ô,N.G,H). 


n[<]A:p Le | B. Viết m | e | A hay m | e | B đều được. 
A=(mn.4); B=({bàn); C > { bàn, ghế }. 

a) A = { tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 9 }. 

b)B= ( tháng L; tháng 3 ; thánp 5 ; tháng 7 ; tháng § ; tháng 10 ; tháng 12 }. 
{1;:35}411:4)(2;31(5:4}†. 

a) cam œ À ; cam eB 

b) táo e Á, táo ø B. 

( aibi, aibạ, aiba, a2bi, a2b2, a2ba }. 

A = { In-đô-nê-xt-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a ]. 

B=( Bm-nâäy, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia }. 


Bài tập bố sung 


1.1. 
1.2. 


13, 


Chọn (€). 
(Bão, Chi, Hương. Tú }. 


Tập hợp các số tự nhiên 


a)200;x+ 1; b) 399 ; y — L. 

a)A=(19:20]; b)B=(1:2;3); €)C=({35;36;37; 38 }. 
1201, 1200, 1199; 

mm + 2, m + Ì,m. 

A=(0}. 

Các số tự nhiên không vượt quá n là : 0, L, 2,..., n, gỗm n + Í số, 

Các dòng a và b cho ta ba số tự nhiên liên tiếp täna dân. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 
2.2. 


26. 


a) Đúng ; b) Sal ; €©) Sai ; đ) Đúng. 
Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a + 1, a + 2. 

Từ a+a+ Í +a+2=24, ta ũm được a = 7. 

Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9. 


Ghi số tự nhiên 


a) 2173 
b) Chữ số 
Số đã cho Số trăm " Số chục 
hàng trăm 

4258 

3605 
{2;0;3}. 
a) 100; ` b) 102. 
304, 340, 403, 430. 
a) Hai mươi sáu ; Hai mươi chín. 


b)l15=XV, 28=XXVII 

€)V=VI-I  IV=V-L  V-IV=[TL 

A)(16;27;38;49 }; b){41:8§2]: c){59;68 ). 
a) 9999; b) 9876. 

a) Số đó tăng gấp l0 lần 

b) Số đó tăng gấp 10 lần và thêm 2 đơn vị. 

Số đó tăng thêm 3000 đơn vị. 

a) 85 310; b) 85 43L. 

a) 36, 38, 63, 68, 83, 86 

b) 320, 302, 230, 203. 


37 


27. 


28. 


a) ab (,beN;1<a<9;0<b<9) 

b) abc (a,b,c€N;1lI<a<9;0<b;c<0);, 
c) aabb (a,beN;1<a<9;0<b<0). 
a)TV, VI, VII, VI 

b) 1L V,X. 


Bài tập bổ sung 


3.1. 
32. 


3. 
33. 


35. 


38 


Chọn (D). Các số đó là 40, 51, 62, 73, 84, 95. 
a) 7630 ; b) 3067. 


Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con- 
a)A=({18]}; b)B=(0); cẶ)C=N; äd)D=Ø. 
a)A=(0:1;2;...; 50 } có 51 phần tử ; b) @Ø, không có phân tử nào. 


Không thể nói A = Ø vì A là tạp hợp có một phân tử, còn Ø là tập hợp 
không có một phần tử nào. 


A=(0;1;2;3;4;5),B=(0;1;2;3;4;5;6;7),ACB. 
2)8|e|A; b)(10} [| A; e)(8;10)[=]A. 


a) Tập hợp A có 100 — 40 + 1 = 61 (phần tử) 

b) Tập hợp B có (98 — 10) : 2 + 1 = 45 (phân tử) 
c) Tập hợp C có (105 — 35) : 2 + 1 = 36 (phần tử). 
a)BRCA 

b) Xem hình 7, 

Le A đúng, { 2; 3 } c À đúng, 


{1} A sai, 3C A sai. đi 
Chẳng hạn : A ={ I1;2},B={2;1). 


{ab]l,(a,c},{b,c}. Hình 7 
BcA,MCA,MCB. 
1000, 1001,..., 9999 gôm — 9099 ~ 1000 + 1 = 9000 (số). 


œ 


41. 


100, 102,...,998 gồm (998 — 100): 2 + 1 =450 (số). 


42*. Từ I đến 9 có 9 số, gồm 9 chữ số. 


Từ 10 đến 99 có: 99— 10+ 1=90số gồm 2.90 = 180 (chữ số). 
Số 100 có 3 chữ số. Bạn Tâm phải viết tất cÂ : 
9 + 180 + 3 = 192 (chữ số). 


Bài tập bổ sung 


4.1. 
4.2. 


§5. 
43, 


45. 


41. 


Chọn (B). 

a) Á có 7 phản tử. 

b) B có 4 phân tử. 

c) C có l phản tử. 

đ) D không có phần tử nào (D = Ø). 


` 


Phép cộng và phép nhân 
a) 8] + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343 
b) 168 + 79 + [32 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79 = 379 
c€)9.25.2.16.4=(5.2).(25.4). 16 = 10. 100. 16 = 16 000 
đd)32.47+ 32.53 =32. (47 + 53) =32. 100 = 3200. 
a) x - 45 = 0 nên x = 45 
b)42—x= l nên x= 42 - ]I =4]. 
A =(26 +33) + (27 +32)+ (28+31) + (29 +30) 
= 59 +59 +59 + 59 =59. 4 = 236. 
997 + 37 = 997 + 3 + 34 = 1000 + 34 = 1034 
49 + 194 = 43 + 6 + 194 = 43 + 200 = 2443. 
II.1I8=1I.9.2=6.3.1I 
I5.45=45.3.5=9.5. 15. 
a)l17.4=17.2.2=(17.2).2=34.2=68 
25.28=25.4.7=(25.4).7= 100.7=709 


39 


49. 


s0. 
5L. 
2. 
3. 


34*. 


%S. 


S6. 


S7. 


58. 
S9, 


603. 


61. 


40 


b) 13. 12= 13. (10+ 2) = 13. I0+ 13. 2 = 130 + 26 = 56 
33.11=53.(10+])=530+53=583 
49. 101 =39. (100 + L) = 3900 + 39 = 3930. 
8.I19=8.(20- I)= 160 - 8= 152 
65. 98 =65. (100 — 2) = 6500 — 130 = 6370. 
102 + 987 = 1089. 
M=(39;48; 52; 61 }. 


a){01; b) NỈ ; c) Ø. 
12+3+45 =60. 
98 + 99 = 197 hoặc 99 + 98 = 197. 


a) 1500 + 1100. 5 = 7000 (đồng) 
b) 4410 + 3250. 3 = 14 160 (đông) 
c) 2380 + 1750 . 4 = 9380 (đồng). 


a)2.31.12+4.6.42+8.27.3=24.3l+24.42+24.27= 
=24.(31+42 +27) = 24. 100 = 2400 


b) 36. 2§ +36. 82 +64. 69 +64. 41 =36. (28 + §2) +64. (69 +41) = 
=36. 110+ 64. 110= (36 + 64). 110 = 100. 110 = I1 00. 


a) 7853.9= 70 677 
b)a.a tậncùnza=ace{0;1;5;6}. 
Dễ thấy a z 0, a z l. 
Thử : 555. 5 = 2775, loại. 
666 . 6 = 3996, đúng. 


4)5'=1.2.3.4.5=120; b) 4! — 3! = 24 — 6 = 18. 
a) abab ; b) abc.. 1001 = abcabc. 
a = 2002. (2000 + 2) = 2002. 2000 + 4004 


b= 2000. (2002 + 2) = 2000. 2002 + 4000. 
Vậy a >b. 

a)37.12=37.3.4 =I11.4=444 

b) IS873.21=15873.7.3= 111 111. 3= 333 3343. 


Bài tập bổ sưng 


%1. 
5.2. 


§6. 


Ẳ2. 


65. 


G7. 


69. 


70. 


Chọn (D). 

2550. 

Phép trừ và phép chia 

a)x= 203; b)6.x=6lI3+5=6I8; x=l103; 
c)x=l; đ) x là số tự nhiên bất kì khác 0. 

a) Trong phép chia một số tự nhiên chơ 6, số dư có thể bằng 0, 1, 2, 3, 4, 5 


b) 4k ; 4k + ! với k eN. 
a)x—47= l15;x= IIS+47 = 162 
b) 146 - x = 401 — 315 = 86 
x= 146 - §6 = 6Ô. 
57 + 39 = (57— 1) + (39 + 1) = 56 + 40 = 96. 
213—98 = (213 + 2)- (98 + 2) = 215 — 100 = 115. 
a) 28. 25 =(28 :4). (25. 4)=7. I00 = 700 
b) 600 : 25 = (600.. 4) : (25. 4) = 2400 : 100 = 24 
c)72:6= (60 + 12):6=60: 6+ I2:6= !0+2= 12. 
a) 25 000 chia 2000 được 12, còn dư. Mai mua được nhiều nhất 12 bút loại I 
b}25 000 chia 1500 được 16, còn dư. Mai mua được nhiều nhất I6 bút loại H 
c) 25 000 chia 3500 được 7, còn dư. Mai mua được L4 bút (gồm 7 bút loại Ï, 
7 bút loại II). 
Số người ở mỗi toa: 4. IÔ = 40 (người). 
892 chia 40 được 22, còn dư. 
Cần ít nhất 23 toa để chở hết số khách tham quan. 
a) 1538 + 3425 =S. Do đó : 


Š5~- 1538 =3425 ; S—3425= 1538 
b) 9142 - 2451 =D. Do đó : 
D+2451=9142 ; 9142—-D=245I. 


4I 


7I. 


72s 
73. 


74. 


75. 


76. 


42 


a) Nam ởi lâu hơn Việt: 3 — 2 = 1 (giờ) 
b) Việt đi lân hơn Nam: 2+ I = 3 (giờ). 
53310 -— 1035 =4275,. 
Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Hà Nội) : 
16 - 14 = 2 (giờ, ngày 10-5) 
Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Mát-xcơ-va) : 
24+2—-4= 22 (giờ, ngày 9-5). 
Số bị trừ + số trừ + hiệu = 1062 
Do số trừ + hiệu = số bị trừ nên : 
2 lần số bị trừ = 1062. 
Số bị trừ : 1062 : 2 = 531. 
Tacó: Số trừ - hiện = 279 
Số trừ + hiệu = 53I 
nên số trừ bằng : (279 + 531) : 2= 405, 
Số bị trừ : 531, số trừ : 405. 
(h.8) Tống của ba số theo hàng dọc và ba số theo hàng ngang bằng : 
9+9=18. 
Tổng của năm số trong hình vẽ : 
@® I+2+3+4+5=15. 
(2 Ô Q Chênh lệch ; 18 - I5 = 3. 
Sở dĩ chênh lệch vì số ở giữa được tính hai lần, 


(s) tức là tính nhiền hơn các số khác một làn. Vậy 
số ở giữa là 3. 


Tổng hai số ở bai đâu bằng : 9 — 3 = 6. 


Do ] +5 = 2 + 4 = 6 nên các số có thế được xếp như ở hình 8. (HS tự tìm 
những cách khác). 


Hình 8 


ä) (1200 + 60): 12 = 1200: 12+ 60: 12 = 100 + 5 = 105 
b) (2100 - 42): 21=2100:21-—-42:21= 100—- 2=98. 


77, 


78. 


82. 


83*, 


84*. 


85*, 


a)x-2=l2; x=l4 
b)x-36=12.18=2l6; x=252. 
a) 111; b) 101 ; c) 1001. 


. A =abc, B=abcabc. Ta có : 


abc. 7.11. 13 = abc. 1001 = abcabc nên 
abcabc : 7 : 11: 13 = abc. 
a) 6370 : 4 = 1592 (dư 2). Trong các số 1200, 1740, 2100, số sát nhất với 
1592 là 1740. Bán kính Mặt Trăng là 1740km. 
b) 384 000km. 
366 : ? = 52 (dư 2). Năm nhuận gồm 52 tuần và còn dư 2 ngày. - 
62 :9 = 6 (dư 8), Số nhỏ nhất phải tìm : 8 999 999. 
(h.9) ` 

- bị nạ —=.—="". 

Söcha + ———— 

Hình 9 
Số chia : (72 - 8): 4= 16 
Số bị chia : 72 — 16 = 56. 
Ta có: a= 3. 15 +r với 0<r<3 
Với r =0 thì a= 45 
Với r = 1 thì a= 45+ ] =46 
Với r = 2 thì a = 45 + 2 = 47. 
Từ 10-10-2000 đến 10-10-2010 có 10 năm, trong đó có hai năm nhuận : 
2004, 2008. Ta thấy : 
36ó5.10+2=23652;  3652:7= 521 (dư 5). 


Từ 10-10-2000 đến 10-10-2010 gồm 521 tuần và còn dư 5Š ngày. Vậy ngày 
10-10-2010 rơi vào chủ nhật. 


Bài tập bố sung 


6.1. 
6.2. 


a) Sai ¿ b) Sai. 
7310-— 1037 = 6273. 


43 


63. 2+2+...+2=225=90. 

cẢ—= Hs 

25 số hạng 

6.4. 76.999 = 7?6(1000 — 1) = 76000 — 76 = 76000 — 75 — I = 75925 — 1 = 75924. 
6.5. Gọi số bị chia là a, số chia là b. Số chia phải lớn hơn số dư nên b > 47. 

Nếu b = 48 thì a = 48.82 + 47 = 3983 < 4000, chọn. 

Nếu b > 49 thì a > 49.82 + 47 = 4065 > 4000, loại. 

Vậy số chia bằng 48. 


§7.. Luỹ thừa với số mữ tự nhiên. 
Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 


86. a) 7; b) 15”; c) 23. 52 ; đ) 10, 
87. a)32; b) 8l ; c) 64; đ) 625. 
88. a) 5”; b) 3. 

89. 8=2; l6=4ˆ=2'“;  125=5”. 

90. 10Ỷ; 102. 


91. a) 8=22 nên §ˆ=§.§=2).23~26, 
b) 5” = 125 ; 3Ì = 243 nên 5 < 3”, 


92. a) a3. b2; b) m3 pˆ 
93. a) aỂ b) x2 ; c) 12Ÿ; đd) 8”. 8= 8Š, 
94. a)6. 10?! tấn; b) 5. 10 tấn, 


95. 152-225, 252=625, 452 =2025:; 652 = 4225. 


Bài tập bổ sung 
7.1. Chọn (D). 
7.2. 99? = 0801. 
71.3. a)1+2?+3” +4” = 100 = 10. 
b) 1ˆ +2” +3” + 4? + 52 = 225 = 152. 


§8., 


192. 
103. 


Chia hai luỹ thừa cùng cơ số 
a) s3; b) a3, 
895 = 8.102+9..10+5.. 109 
abc=a..107+b..10+c. 107, 


a=†. 
a) 32 + 42? =9 + l6 = 25 = 52 


b) 5 + 122 = 25 + 144 = l69 = 13”. 


,„ a) 310 ; b) 4P ; c) 9Š:0= 97, 
101. 


A) 


Tạn cùng của a 


Tận cùng của a? 


Tận cùng của số chính phương a” không thể bằng 2, 3, 7, 8. 

.b) Tổng là số có tận cùng bằng 8, hiệu là số có tận cùng bằng 7, chúng 
không là số chính phương. 

a)4; b)3; c) 2. 

x =0hoặc x = ]. 


Bài tập bổ sưng 


§.1. 
8.2. 


§9. 


104. 


Chọn (C). 
Có vì: a) 5 +12? = 13 ; b) 8? +152 =172. 


Thứ tự thực hiện các phép tính 
a)3.25— 16:4=75—4=7I 
b) 2Ì.(17—14)=8.3=24 


c) 15. (141 + 59) = L5. 200 = 3000 
đ) 17. (55 + 15) — 120 = L7. 100— 120 = 1700 — 120 = I580 
t) 20 - (30 — 4”) = 20 - (30 — I6) = 20 - 14 = 6. 


45 


105. 


106. 


107. 


108. 
109, 
111. 
112. 


113. 


a)5.(x~ 3) = 70 - 45 = 25 
x-3=25:3=5 
x=Š+3=& 
b)I0+2.xz= 4? =16 


2.x=lố- I0Ô=6 
x =6:2=3. 


a) 


Chữ số đầu tiên Số chữ số 


của thương của thương 
l 3 
43 700 38 | 4 


b) Thương có ba chữ số, chữ số đầu tiên là 1. Vậy kết quả đúng là 103. 
a) 3! +2) =8 + 32 = 113 

b)(39—37).42:42=2. 

a)x= 105 ; h) x= 134. 

110. Các biểu thức ở mỗi câu đều bằng nhau. 

Dây 8, 12, 1ó,..., 100 có: (100—8):4+L= 24 (số hạng). 
8§+12+l6+...+ !I00=(8 +100). 24: 2 = 1296. 

a) 1092) “" 22 +0D.2+0=4; 1112) =7 R 

1010(2) =10 ; 101 1(2) =1]. 


b) 5=1.22+0.2+1=1012; 6=110( ; 
9= 100142) n 12 = 110Q(¿;. 


Bài tập bổ sung 


9.1. 
9.2, 


46 


Chọn (€). 
a) 4X” = 47 — 15 =32 


x'=32:4=8=2' 
kì 


1 


9.3. 


b) 4.2” = 125 + 3 = 128 
2ˆ=128:4=32=2 
x=5. 
Chẳng hạn : 5 + 55 : 55 = 6 ; (55 +5):(5+5)=6. 


§10. Tính chất chia hết của một tổng 


114. 


115. 
116. 


117. 


118. 


a) Tổng chia hết cho 6, vì 42 và 54 đều chìa hết cho 6 

b) Hiệu không chia hết cho 6, vì 600 : 6, 14 #6 

c) Tổng không chia hết cho 6, vì 20/6, còn 120: 6, 48: 6 
đ) 60 + 15 + 3 = 60 + (15 + 3) = 60 + 18. Tổng chia hết cho 6. 
Nếu x: 3 thì A :3. Nếu x/3thì A 73. 

Ta có :a=24.b + 10. Do đó : 

a chia hết cho 2 vì 24. b và 10 đều chia hết cho 2 ; 

a không chia hết cho 4 vì 24. b: 4, còn 10/4. 


Câu Đúng Sai 


Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 
thì tổng không chia hết cho 4 


Nếu tổng của hai số chia hết cho 3, một trong hai 
số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3 


Chú ý : Muốn chứng tô câu thứ nhất sai, chỉ cần đưa ra một ví dụ : 15 + Ï có 
hai số hạng đều không chia hết cho 4, nhưng tổng là 16 lại chia hết cho 4. 


a) Gọi hai số tự nhiên liên tiếp là a,a + l. 

Nếu a: 2 thì bài toán đã được giải. 

Nếu a = 2k + 1 thì a + l = 2k + 2, chia hết cho 2. 

b) Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là  a,a+l,a+2. 
Nếu a: 3 thì bài toán được giải. 

Nếu a= 3k + I thì a + 2 = 3k + 3, chia hết cho 3. 

Nếu a = 3k + 2 thì a + I = 3k + 3, chia hết cho 3. 


47 


119*. a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là : 
a+(a+1)+(a+2) = 3a + 3. chia hết cho 3 
b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là : 
a+(a+ l)+(a+ 2) + (a + 3) = 4a + 6, không chìa hết cho 4. 
120%. Ta có : aaaaaa = a. 111 lIl=a.7.15 873: 7. 
121%. Ta có : abcabc = abc . 1001 = abc. 11. 91:11. 


122*. Ta có : ab + ba = (10. a+ b) +(10.b+4)=11,a+11.b:11, 


Bài tập bổ sung 


19.1. a) Chia hết ; b) Chia hết ; c) Chia hết. 
10.2. Gọi a và b là hai số có cùng số dư r khi chia cho 7 (giả sử a > b). 


Ta có a = 7m + r, b = 7n + r (m,  eN). 
Khi đó a — b = (7m + r) ~ (7n + r) = 7m — 7n, chia hết cho 7. 


10.3. Ta có : aaa =a.II1 =a.3.37 : 31. 
10.4. Ta có : ab — ba = (10a + b) — (10b + a) = 9a — 9b, chia hết cho 9. 


§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 


123. a)l56, b)435: c)680. 
124. a) Tổng chia hết cho 2, không chia hết cho 5 
b) Hiệu chia hết cho 5, không chia hết cho 2. 
125. 2a) 35*:2 =*ec{|0;2;4, 6, §\. 
b) 35*#: 5 =*e({0;S}. 
cọ 35*:2,:5 =*e |0}. 
126. a) Không có giá trị của * để *45 : 2 
b) “45: 5 => “e(|1;2;:3;4;5:6;7;,8,9}. 
127. a) Chữ số tận cùng phải là 0 boặc 6, Các số tìm được : 650, 560, 506 
b) Chữ số tận cùng phải là 0 hoặc 5. Các số tìm được : 650, 560, 605. 


4ñ 


128. Số phải tìm có dạng aa. Do aa chia cho 5 đư 4 nên a e { 4; 9}. Do aa : 
nên ac{0;2;4;6; 8}. 
Vậy a = 4. Số phải tìm : 44. 
129. a) Chữ số tận cùng phải bằng 4. Số phải tìm : 534 
b) Chữ số tận cùng phải bằng Š. Số phải tìm : 345. 
130. { 140; 150: 160 ; 170; 180 \. 
131*. Các số chia hết cho 2 là 2, 4, 6,..., 100, gồm : 
(100—2): 2 + 1 = 50 (số). 
Các số chia hết cho 5 là 5,10, 15,..., O0, gồm : 
(100 - 5): 5+ 1= 20 (số). 
132*.Nếu n = 2k (k e N) thì n+6=2k+6: 2. 
Nếu n = 2k + I (k e N)thì n+3=2k+4: 2. 
Vậy (n+3)(n+6) : 2. 


Bài tập bổ sung 
11.1. a) Đúng ; b) Sai; c) Sai ; đ) Đúng. 


11.2. Các số chia cho 5 đư 3 có chữ số tận cùng là 3 hoặc 8. Môi chục có hai số. 


Vậy có tất cả 2.10 = 20 (số). 
11.3. Xét hai trường hợp n lẻ và n chẫn. 


11.4. a) nˆ+n+1= ní(n+l)+1. 


Ta có n(n + I) : 2 vì nín + 1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Do đó 


n(n + L) + † không chia hết cho 2. 


b) nˆ+n+1=n(n+l)+]. 


Ta có nín + 1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên tận cùng bằng 0, 2, 6. 


Suy ra n(n + 1) + 1 tận cùng bằng 1, 3, 7, không chia hết cho 5. 


§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 


133. a) Số 831 có tổng các chữ số bằng : 8 + 3 + 1 = 12; 12:3 ; 12/9. Do đó 


831: 3; 831/9 


4A- 8T TOÁN 6. T1 


134. 


135. 


1%. 
137. 


138. 


139. 


140. 


b) Số 3240 chia hết cho 2, cho 5 vì tận cùng bằng 0. Số 3240 chia hết cho 3. 
cho 9 vì tổng các chữ số bằng : 3 + 2 + 4 + 0 = 9, chia hết cho 3, cho 9. Vậy 
số 3240 chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. 


a) 3*5!3 = 3+*+5!3  §R+*:3 =*ec(1;4;7] 

b) 7*2:9—= 7+*+2:9  9+*:0 *c(0;,9) 

c) a63b:2,:5 = b=0 
a630 :3,!9  a+6+3+0:9  9+a:9 =a=09, 

a) Ba chữ số có tổng chia hết cho 9 là 7, 2, 0 
Các số lập được : 720. 202, 270, 207 

b) Ba chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 7, 6, 2 
Các số lập được : 762, 726, 672, 627, 276. 267. 


a) 1002 ; b) 1008. 
a) 1012—1= 99...9 chia hết cho 9, cho 3 
"—-_— 
12 chữ số 9 
b) 1010 +2 = 100....02 chia hết cho 3, không chia hết cho 0. 
——-¬—— 
9 chữ số 0 


a) Để 53*: 3 thì 5+3+*:3, hay 8+*!3. Do đó: *e{1;4;7} 
Để 53*/ 9 thì *#1.Vậy *e (4:7) 

b) Để *471:3 thì *e{3:6;9} 
Để *471/ 9 thì *#6. Vậy * e (3;9}. 

87ab:9 = R+7+a+b:09 =15+a+b:92> a+be{3;12}. 

Tacó a—-b=4nên loại a+b = 3. 

Từ a-b=4;a+b= 12 ñm được :a= 8;b=4. 

2118 :9. Ta tìm được * =6. Tích bằng 21186. 

Thừa số thứ nhất : 2186 : 9 = 2354. 


Bài tập bố sung 


12.1. a) Đúng ; b) Sai ; ©) Sai. 


12.2. 


50 


Các số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3 là 102, 105, I08,..., 999, gồm 
(999 — 102) : 3 + I = 300 (số). 


48- BT TOAN Š - T1 


12.3. 


§13. 
141. 


142. 


143. 


144. 


145. 


146. 


147. 


Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9. 
Tổng 7a5 + 8b4 chia hết cho 9 nên 7 + a + 5 +8 +b +4 : 9, tức là 
24+a+b:9.Suyraa+b e {3; 12). 
Ta cóa+b> 3 (vìa—-b= 6) nên a+b= 12. 
Từ a+b = 12 và a— b=6, ta có a = (12 +6): 2 =0, suy rab = 3. 
Thử lại : 795 + 834 = 1629, chia hết cho 9. 
Ước và bội 
a){0; 7;14;21;238; 35} 
b) 7k với keN. 
a)B(15) ={0; 15;30;45,60;275;..};xe({45; 60 } 
b)B(12)=(0;12;24;36;..}; xe{112;24} 
€) Ư(0) ={[1;2;3;5;6; 10; 15; 30 } 

x>12nên x e { 15; 30 } 
d)xe{1;2;4;8}. 


Số phong bì cũng như số tem trong một phong bì phải là ước của 42. Các 
cách chia thứ nhất, thứ hai thực hiện được. 


a) Lần lượt nhàn 32 với 1, 2. 3. ... sao cho tích là số có hai chữ số. 

ĐS: 32; 64 ; 96 

b)41 ; 82. 

a) Lần lượt xét phép chia 50 cho 1, 2, 3, ... chọn các phép chia thực hiện 
được và thương là số có hai chữ số. 

ĐS : 50 ; 25 ; 10 

b)45; Lộ, 

4a)x— I l ước của 6 nênx_— le{1;2; 3;6} 


Do đóxec{2;3;4:7} 
b)2.x + 3 là ước của 14 nên 2.x+3c6{1;2;7; 14 }. 
Do 2. x + 3 > 3 và 2. x + 3 là số lễ nên 2. x + 3 =7. Từ đó : x = 2. 


Dãy 12, 16, 20,.,., 200 gồm: (200—12):4+ 1 =48 (số). 


31 


Bài tập bố sung 


13.1. a) Đúng, a=b = 1. 


b) Đúng. 


13.2. a) U(15)= [1:3; 5; L5}. Ta có : 


13.3. 


§14. 


148. 


149 


150. 


151. 


152. 


52 


[ ni E 335 |1 


nh |0|2|42|1M 


abba = 1000a + I00b + 10b + a = 1001a + 110b 
= LI(91a + 10b), chia hết cho 11. 


Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 

73 là số nguyên tố. Các số 1431, 635, 119 là hợp số vì ngoài 1 và chính nó 
còn có. ước (theo thứ tự) là 3, 5. 7. 

Các tổng (hiệu) trong bài đêu là hợp số vì ngoài 1 và chính nó còn có ước là : 
a)2 : b)7?; c) 2 (chú ý : hai số hạng đêu lẻ nên tổng là số chẵn). 
đ) 5 (chú ý tổng tận cùng bằng 5). 

Với *e(0;2;4;6;8)}thì §*:2 (và lớn hơn 2) nên là hợp số. 

Với * 6 {1:71 thì 5*: 3 (và lớn hơn 3) nên là hợp số. 

Với * = 5 thì 55: 5 (và lớn hơn 5) nên là hợp số. 


Như vậy nếu * e {0;1;2;4;5;6;7;8} thì 5 là một hợp số. 

Đùng bằng số nguyên tố : 71. 73, 79 là số nguyên tố, 

Với k=0 thì 5k =0, không là số nguyên tố. 

Với k= I thì 5k = 5, là số nguyên tố, 

Với k> 2 thì 5k là hợp số (vì ngoài I và chính nó, số 5k còn có ước là S5). 


1%3. 


154. 3 và 5, 5 và 7, 1I và 13, 17 và 19, 29 và 31, 41 và 43. 
155, a)6=2+2+2; 7=2+2+3; 8=2+3+3 
b) 30= 13+ 17;  32= 13+ 19, 
156. 59 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7 
179 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, II, 13 
197 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 1l, 13 
Còn I2 là hợp số vì nó chia hết cho 11 
217 là hợp số vì nó chia hết cho 7. 
157. a) 2009 chia hết cho 41 
b) Các số 2001, 2007, 2013, 2019 là hợp số vì chúng chia hết cho 3 
Các số 2005, 2015 là hợp số vì chúng chia hết cho 5 
Số 2009 cũng là hợp số (xem câu a). 
158. Các số a + 2, a + 3, a + 4,..,a + IOI đều là hợp số vì chúng theo thứ tự 
chia hết cho 2, 3, 4...., LỢI. 
Bài tập bổ sung 
14.1. Chọn (C). 
14.2. Do a, b, c là các số nguyên tố nên a,b.c e (2:3; 5; 7}. 


Nếu trong ba số a, b,c có cả 2 và 5 thì abe :]0 nên c= 0. loại. 

Vậy a,b,c e {2;3; 7) hoặc {3; Š : ?). 

Trường hợp a, b, c c {2:3;7} : Ta có abc :2 nên e = 2. 

Xét các số 372 và 732. chúng đều không chìa hết cho 7. 
Trường hợp a, b,c e 13;5;7}:Vìa+b+c= 12 nên abc ¡ 3. Để abc : 5, 
ta chọn c = 5. Xét các số 375 và 735, chỉ có 735 : 7. 

Vậy số phải tìm là 735. 


33 


§15. 


159. 


160 


161. 


162. 


163. 


164. 


165. 


1áá. 


54 


Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

a) 120=23.3. 5 ; b) 000 2Ÿ. 3ˆ. 42 ; 
c) 100000 =107 =2'. 8°. 

a) 450 =2 . 32. 52. Số 450 chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5 

b) 2100 =2”. 3. 5”. 7. Số 2100 chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7. 


Mỗi số 4=2?, 25=5”, 13, 20=2ˆ. 5 đều là ước của a vì chúng có mặt 
trong các thừa số của a. Còn 8= „ không là ước của a vì trong các thừa số 
của a không có vần 

a)a= 7. 11 có các ước là: 1,7,11,77 

b) b=2Ý có các ước là: 1,2,4, 8, l6 

c) c=3”.5 có các ước là: 1,3,5,9, 15, 44. 

Gọi hai số tự nhiên phải tìm là a và b. Ta có a. b= 78 

Phân tích ra thừa số nguyên tố: 78 =2.3. 13 


Các số a và b là ước của 78. Ta có : 


: 1 2 3 6 13 | 26 | 39 | 78 
b | 78 | 39 | 26 3 | 6 | 3 | 2 | 1 


Số túi là ước của 20. Phân tích ra thừa số nguyên tố : 20 =2”. 5. Các ước 
của 20 là : 1,2,4, 5, 10, 20. 

Vậy Tú có thể xếp 20 viên bì vào 1, 2, 4, 5, 10, 20 túi. 

** là ước của L15 và có hai chữ số. 

Phân tích ra thừa số nguyên tô:  I15=5. 23 

Các ước của 115 là I,5,23,115.Dođó  ** =23 

ĐS: 5.23=II15. 

Phân tích ra thừa số nguyên tố:  9I=7. 13 

Số a là ước của 91 trong khoảng từ 10 đến 50 nên a= 13. 


167. 12 có các ước không kể chính nó là: 1, 2, 3, 4, 6 
Ta thấy l1 + 2+ 3+ 4+6 z 12. Vậy 12 không là số hoàn chỉnh. 
Còn 28 và 496 là số hoàn chỉnh (HS tự giải). 

168*. Gọi số chia là b, thương là x, ta có : 
86=b.x+9, trong đó 9 < b. 
Ta có :b.x=86—9 = 77. Suy ra : 


b là ước của 77 và b > 9. Phân tích ra thừa số nguyên tố : 77 =7. II. 
Ước của 77 mà lớn hơn 9 là 11 và 77. Có hai đáp số : 


b II 717 


| 7 |} 1. 


Bài tập bổ sung 
15.1. Chọn (D). 7140 = 2Ÿ.3.5.7.17. 
15.2. 46620 = 22.32.5.7.37 = (5.7).(27.32).37 = 35.36.37. 


15.3. 12075 = 3.57.7.23 = (3.7).23.(57) = 21.23.25. 


15.4. Ta có n(n + I}: 2 = 465 nên nín + È) = 930. 
ĐS:n=39. 


.§16. Ước chung và bội chung 


169. a) 8 không là ước chung của 24 và 30 vì 8 không là ước của 30 
b) 240 là bội chung của 30 và 40 vì 240 là bội của 30 và bội của 40 
(thật vậy, 240 : 30 = 8 ; 240 : 40 = 6). 
170. a) U(8)=(1;2;4;8§} 
Ư(12)={[1;2;3;4;6;12} 
ƯUC(8, 12)={1:2;4} 
b) B(8)=(0;8;16; 24;32;40;48;...} 
B(12) ={0;12;24; 36 ;48;... } 
BCŒ, 12) ={0;24;48;... } ( B() ¬ B(12)). 


55 


171. Trường hợp a và c chia được : 


| Củch chữa Ì' &@nhóm Ì  S6mamởmiôinhóm | 86nữmlỗi nhóm 
âa 3 LÔ 12 
6 5 6 


172. a) A¬B=([{ mòo }; b)AnaB=(1I;4}; €ẦẶAnB =2. 


173. X  Y biểu thị tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán của 
lớp 6A, 


124.N ¬ NÌ=NÌ. 


175. a) Tập hợp Á có: I1+5= l6 (phần tử) 
Tập hợp Pcó: 7+ 5= 12 (phần tử) 
Tập hợp A ¬P có 5 phần tử 
b) Nhóm học sinh đớ có : L1 + 5 + 7 = 23 (người). 


Bài tập bổ sung 

16.1. a) Ước chung ; b) Bội chung. 

16.2. Chọn (D). 

16.3. Gọi d là ước chung của n + 3 và 2n + 5. 
Ta có n+ 3 : dvà 2n +§ : đ. 
Suy ra (2n +6) T— (2n+5): d—1: đ. 
Vậy d = ]. 

16.4. Giả sử 4 là ước chung của n + l và 2n + 5. 
Ta cón+ 1: 4và 2n +5 : 4. 
Suy ra (2n + 5) - (2n +2) : 4— 3: 4, vô lí. 
Vậy số 4 không thể là ước chung của n + 1 và 2n + 5. 


'§17. Ước chung lớn nhất 
176. a) 40 =2”. 5 


60=22.3.5;  UCLN(40, 60)=2?. 5=20 


$6 


177. 


178. 
179. 


180. 


181. 


182. 


b) 36=22. 37 

60=2”.3.5 

72=23.32;  ƯCLNG6, 60,72)=2?.3=12 
c) 13 = 13 

20=2?.5; — ƯCLN(13, 20)=1 
đ) 28=22. 7 


39=3.13 
345=5.7; UCLNO8, 39, 35) = I. 


90=2.3ˆ.5 

126=2.32.7;  UƯCLN(90,126)=2. 32 =1§ 

ƯC(90, 126) ={1;2;3;6;9; 18}. 

a là ƯCLN(4&0, 600). ĐS : = 120. 

Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60:a, 96:a 
và a lớn nhất. Do đó a là ƯCLN(60, 96). Ta tính được a = 12. Độ dài lớn 
nhất của cạnh hình vuông là 12cm. 

126 =2. 3”. 7 

210=2.3.5.7; ƯCLN(126, 210) =2.3.7= 42 

x là ước của 42 và 15 < x < 30 nên x = 2[. 

Gọi a là số bút chì trong mỗi hộp. Ta phải có 

20:a, 15:a vàa>2. Do đó a e ƯC(20, 15) và a > 2. Ta tìm được : 
ƯCLN(0, 15) = 5 nên UC(20, 15) = { 1; 5 }. Do đó :a= 5. 

Mỗi hộp bút chì màu có 5 chiếc. 

Gọi số tổ là a. Ta phải có 24:a, 108 :!a và a lớn nhất. Do đó a là 
ƯCLN(24, 108). 

Ta tính được a = L2. Chia được nhiều nhất thành 12 iổ. 


57 


183. Hai số nguyên tố cùng nhau : 12 và 25 ; 25 và 21, 


184. UCLN(108, 180) = 36. Ước chung của 108 và I§0 mà lớn hơn 1Š là I8 
và 36. 


185. a là ước lớn nhất của a, a cũng là ước của b. Do đó : UCLNGa, b) = a. 
Ví dụ: CLN(12, 24) = 12. 
186. Gọi số đĩa là a. Ta phải có 96 : a, 36 : a, a lớn nhất. Do đó a là UCLN(96, 36). 


“Ta tính được a = 12. Chia được nhiều nhất thành 12 đĩa. 
Mỗi đĩa có: 96 : 12 =8 (kẹo), 36 : 12 = 3 (bánh). 
187*. Gọi số hàng dọc là a. Ta phải có : 54:a, 42:a, 48:a và a lớn nhất. 
Do đó a là UCLN(54, 42, 48). 
Ta tính được a = 6. Xếp được nhiêu nhất thành 6 hàng dọc. 


Bài tập bổ sung 
17.1. a) Ước chung ; b) UCLN. 
17.2. Gọi d là ước chung của n + 1 và 3n + 4. 
Ta cón+ 1: dvà 3n+4 : dđ. 
Suy ra (3n + 4) - (3n +3): d1: dđ—d=l. 
Vậy n + 1 và 3n + 4 là hai số nguyên tố cùng nhau. 
17.3. Đặt a = 28a, b = 28b`, ƯCLNG@, b) = I. 
Ta có 28a' + 2Rb' = 224 
= 28(a' + b') = 224 
=a+b=224:28=8. 
Do a >h' và ƯCULNG@', b} = I nên 


196 | 140 


58 


1.4. 


17.5. 


§18. 


Đặt a = I8a', b = 18b, ƯCLN(a, b) = l. 
Ta có 182'.18b' = 1944 

=ä.b'= I944 : (18.18) = 6. 

Do a' > h và ƯCLN(aä, b) = 1 nên 


xÌg 3 " La |108) 54 


Vì 156 chia cho a dư 12 nên a là ước của 156 - 12 = 144. 
Vì 280 chia cho a dư 10 nên a là ước của 280 — I0 = 279. 
Vậy a e ƯC(144, 270) và a > 12. 


Ta tìm được a = 18. 


Bội chung nhỏ nhất 


188.a) 40 2, 5 


189. 
190, 


191, 


52=22,13 ; BCNN(40, 52)=2Ở. 5. 13=520 
b) 42=2.3.7 

70=2.5.7 

180 =22. 37. 5 ; BCNN(42, 70, 180) = 2ˆ. 32. 5. 7= 1260 
c) 9=32 

JD=2.5 

11=11: BCNN(9, 10,1I)=3ˆ.2. 5. 11=990, 
a là BCNN(126, 198). ĐS : a = 1386. 


BCNN(15, 25) = 75. Bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400 là 0, 75, 140, 
225, 300, 375. 


Gọi số sách là a, thì a là bột chung của 10, 12, 15, 18 và 200 < a < 500. 
BCNN(I10, 12, 15, 18) = 180 
BC(10, 12, 15, 18) e { 0; 180 ; 360 ; 540 ;... }. Vậy a = 360. 


39 


192. 


193. 


19A. 


195. 


196 


* 


197%. 


Gọi số ngày phải tìm là a, thì a là BCNN(8, 10) = 40. 
Sau ít nhất 40 ngày, hai bạn lại cùng đến thư viện. 
BCNN(ó3. 35. 105) = 315 
Bội chung của 63, 35, 105 có ba chữ số là: 315, 630, 945. 
m là bội nhỏ nhất khác Ö của m, m cũng là bội của n. Do đó : BCNN(m, n) = m. 
Ví dụ : BCƠNN(18, 6) = 18. 
Gọi số đội viên của liên đội là a (100 < ä < 150). 
Ta có a — I là bội chung của 2. 3, 4, 5 và 99 < a— I < 149. Ta tìm được 
a — l = 120 nên a = 121. Số đội viên của liên đội : 12L người. 
Gọi số học sinh là a (0 < a < 300). 
Ta có a + [ là bội chung của 2, 3, 4. 5. 6 và 
I<a+1<301.Doa: 7, ta tìm được a + l = 120 
nên a = 119. Số học sinh là 119 người. 
Gọi số răng phải tìm là a. Ta phải có a: 18, a: 12, a nhỏ nhất nên a là 
BCNN(18, 12). 
Ta tìm được a = 36. Khi đó bánh xe I đã quay : 36: !§ = 2 (vòng), 
bánh xe ÍÏ đã quay: 36: 12 = 3 (vòng). 


Bài tập bổ sung 


18.1. 
18.2. 


18.3. 


a) Bội chung ; b) BCNN. 
BCNNG. 4, 5, 6) = 60. 


Do đó bội chung của các số 3, 4, 5, 6 là : 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; 
420 ; 480 ; 540 ; 600 ; 660 ; 720 ; 780 ; §40 ; 900 ; 960 ; 1020... 


Số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 3, 4, 5, 6 là 960. 


Gọi a là số chia cho 6 dự 2, chia cho 7 dư 3, chia cho 9 dự 5, Ta có a + 4 
chia hết cho 6, 7, 9. 


Đề a nhỏ nhất thì a + 4= BCNN(6, 7, 9) = 126. 
Vậy a= 122. 


18.4. a) Gọi khoảng cách từ cột số 1 đến cột gần nhất không phải trồng lại là a (m). 
Ta có a= BCNN(15. 20) = 60. 


Cột gần cột số ] nhất mà không phải trồng lại là cột số 60 : 20 + I = 4. 
b) Các cột không phải trồng lại là cột số 1, 4, 7, 10, 13, 16. 

18.5. Ta có a.b = BƠNNGa. b).ƯCLUNG@a, b) = 336.12 = 4032. 
Vì ƯCLNGa, b) = 12 nên a = 12a), b= 12b' (a4, b' eNÑ), UCLN@a, b)} = 1. 
Ta có 12a'.12b' = 4032 
= ab =4032 : (12.12) = 28. 
Do a' >b' và ƯCLN(a', b) = Í nên 


Ôn tập chương Ì 


19§. a)5.(x+4)= 123— 38 = 85 

X+4=85S:5 = ]7 

x=l7-4 =13 
b)3,x_-l6=2.72:72=2.7=14 

3.x=14 +l6 =30 


x=30:3 = 10. 
199. Theo để bài : (x:3— 4). 5 = I5 
Tìm được x = 21. 
20. 2)77=7.11; b)78 =2.3.13. 


201. a)xe<ƯC(70,84) và x>8. ĐS: x=14. 
b)xeBC(T2,25,30) và <x<500.  ĐÐS:x=2300. 
202. Gọi số phải 0m là a. Do a chia cho 5 thiếu 1 nên a tận cùng bằng 4 hoặc 9, 


Do a chia cho 2 dư 1 nên a không tận cùng bằng 4, vậy a tận cùng bằng 9. 
Xét các bội của 7 có tận cùng bằng 9, ta có : 


ól 


7.7=49, đúng (chia cho 2 dư l1, chia cho 3 dư I, chia cho 5 thiếu 1) 
7.17 = II9, chia cho 3 dư 2, loại 

7. 27 = 189, chia hết cho 3, loại 

7.37 =259, lớn hơn 200, loại. 

Số phải tìm là 49. 


203. a) 80—(4. 52—3.2?)= 80—(4.25— 3. 8) =80— (100— 24) = §0 - 76 =4 
b) 23.75 + 25. 23 + 180 = 23. (75 + 25) + 180 = 23. 100 + 180 


= 2300 + 180 = 2480 
c) 2448 : [119 - 17] = 2448 : 102 =2A. 


204. a) x= 2600; b)x= LỚi. 
205. a) C =(23;12;60;49]; b)D=({4;30;41 Ị: 
€) E=(120;32;675; 180 }; d)G=(2;31. 


206*.12 345 679. a. 9= (12 345 679.9).a = III111111,a=224 aaa aaa. 
207. A không chia hết cho 2, A chia hết cho 5 
A chia hết cho 3, A không chia hết cho 9. 
208. a) 2.3..5+9. 31 chia hết cho 3 và lớn hơn 3, là hợp số 
b) Tổng là hợp số (HS tự giải). 
209. 1*5* chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng bằng 0. 
1*50:9 nèn 1+*+5+0?9, tức là 6+*: 9, 
Vậy * =3. Ta có số 1350. 


Số 1350 chia hết cho 2, cho 5, cho 9 nên số 1350 chia hết cho tất cả các số 
2,3,5,6, 9. 


210%, A=(2+227)+(22+2®)+(2+259)+(27+25)+ (22+219à 
=7:0c27£2`.t01+3942.047)42'.0142)32 0+5 
“7.30 3/7.342 342 3 
Vậy Á chia hết cho 3. 
211. UCLN@a, b, c) = 3 ; BCNN(a, b) = 3060. 


62 


212. Gọi khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là a (mét). Vì mỗi góc vườn có một 
cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau nên 105 : a và 6Ô : a. 
Ta phải có 105: a. 60 :a, a lớn nhất nên a là ƯCLN(105, 60). 
Ta tính được a = 15. 
Chu vi của vườn: (105 + 60). 2 = 330 (m). 
Tổng số cây : 330 : 15 = 22 (cây). 

213*. Gọi số phần thưởng là a. 
Số vở đã chia là : 133 — 13 = 120 
Số bút bị đã chía là : 8Ö_—-R=72 
Số tập giấy đã chia là : 170 - 2 = 168 
a là ước chung của 120. 72, 168 và a > 13. 
Ta tìm được a= 24. 

214*„ Gọi độ dài cạnh các hộp hình lập phương là a (cm). Vì các hộp hình 
lập phương cạnh a xếp khít theo cả chiều dài, chiêu rộng, chiều cao nên 
a e UC(220, 192, 224). Để a lớn nhất thì a là ƯCLN(320, 192, 224). Ta ñm 
được a= 32. 
Cạnh các hộp hình lập phương có độ dài lớn nhất là 32cm. 

215. Gọi thời gian từ lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần này đến lúc xe 
tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo là a (phút). 
Ta có a : 10, a : 12, a nhỏ nhất nên a là BCNN(10, 12). Ta tìm được a = 6Ô. 
Vậy lúc 7giờ lại có một xe tắc xi và một xe buýt cùng rời bến. 

216. Gọi số học sinh phải tìm là a. Ta có a — 5 là bội chung của 12, 15, 18 và 
195 < a—5<395. Ta tìm được a — 5 = 360. 
Vậy a= 365. 

217*. Gọi chiều cao nhỏ nhất của mỗi chồng sách là a (mm). 
Ta phải có a là BƠNN(đ, 6, 15) = 120. 
Chiều cao nhỗ nhất của mỗi chồng sách là I20mm. 


218. Thời gian để hai người gặp nhau : 9—7=2 (giờ) 
Tổng vận tốc của hai người : 110: 2= 55 (km/h) 
Vận tốc người thứ hai : (55—-5):2=25 (km/h) 
Vận tốc người thứ nhất : 25 +5 =30 (kmưh). 


63 


luonluon.com 


luôn luôn chữm com 


219. Mỗi bước của chó dài hơn mỗi bước của thỏ: 9 —7 =2 (dm). 
Muốn đuổi kịp thỏ thì chó phải nhảy : 150 : 2= 75 (bước). 
220. Gọi số phải tìm là a. 
Tacó a—7:7, a=8:8, a—9:9 nên a là bội chung của 7, 8, 9. 
BCNN(7, 8, 9) = 504. Số a có ba chữ sốnên a= 504. 


221. Gọi số trứng là a. Ta có a — l là bội chung của 2, 3, 4, 5, 6 và a— 1 < 399, 
Từ đó ta tìm được 


a—1e< (60; 120; 180; 240; 300 ; 360 } 
ae (6l; 121; 18I ; 241; 301 ; 361 } 
Do a:7 nên a= 301. Rổ trứng có 301 quả. 
222. a)AoP=(2),AnB=Ø 
b)PCN,PcN”,NẺcN 


©)AcCN.BcCN,.Bc NỈ. 

223. a)(75;84;15;24 } 
b){65;56; 5 }) 

c) ( 350 ; 980 ; 50 ; 140 } 
đ){ 14;5;2 ). 

224. a) Xem hình I0 
b)TcA,VcA,KcA 
©)ị T¬aV=M 

ToM=M 
VnaM=M 
K#\T =Ø 
KnV=Ø. Hình 10 
đ) Số học sinh của lớp 6A : 
25 +24 13+ 9= 45 (học sinh). 


Bài tập bổ sung 


L6. 


L7. 


Chọn (C). 

Chọn (C). 

Chọn (D). 

Ta có (10a + b) — (10b + a) = ?2 
=9a~9b=272. 

=®9(a-b)=72 

=a~-b=8. 

Do a và b khác Ö nên a = 9, b = 1. Đáp số : 91. 
2250, 5250, 8250. 


Tacón+3:n+l—n+l+2:n+Il=2:n+l. 


Do đó 
NIIES 
mmmn 


Ta có abcd = 100.ab + cả = 4.25.ab + cd. 
a) Nếu cả : 4 thì abcd : 4. 
b) Nếu abcd : 4 thì 4.25.ab + cd : 4 nên cd : 4. 
Gọi m là giá trị nhỏ nhất của các tích 140.a, 180.b, 200.c. Do a, b, c khác 0 
nên m # 0. Do đó m = BCNN(140, 180, 200) = 12600. 
Vậy a= 12600: 140 = 90; l 
b= 12600: 180 = 70; 
c = 12600 : 200 = 63. 


SA- BT TOÁN 6 - T1 65 


luonluon 


luôn luôn chữ 


Chương II - SỐ NGUYÊN 


ĐỀ BÀI 


§1. Làm quen với số nguyên âm 


1. a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế 
trong hình 11. 


b) Trong các nhiệt kế a và b nhiệt độ nào 
cao hơn ? 


2. Đọc độ cao của các địa điểm sau : 


a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật) là 
3776 mét ; 


b) Độ cao của Biển Chết là -392 mét. 


Hình 11 


3. Ghi các số—1,—2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình 12. 


-5_ ~-4 0 3 4 
Nình 12 


4. Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số — 6 và —2 vào trục số ở hình 13. 


-6 -2_ -I 0 1 2 3 4 5 
Hình I3 
5. _ Vẽ một trục số và cho biết : Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không 
đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0. 


66 5B- BT TOÁN 6 - T1 


6. 


Trên hình 14 điểm A nằm cách điểm O bốn đơn vị về phía Đ 
trên, còn điểm B nằm cách điểm O ba đơn vị về phía dưới. 
Các điểm C và D nằm cách điểm O như thế nào ? 


A 

O 

B 
Trên hình 15 hãy ghi các điểm K, L. M, N thoâ mãn : K 
cách O sáu đơn vị về phía bên trái ; L cách O tám đơn vị về 
phía bên phải ; M cách O hai đơn vị về phía bên phải ; : 
NÑ cách O ba đơn vị về phía bên trái. 

Hình l4 
—————+† —+—at ct—a—-—at——r- 
l6) 
Hình 1$ 


Vẽ một trục số và cho biết : 
a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị 
b) Những điểm nằm giữa các điểm - 3 và 4. 


Bài tập bổ sung 


1.1. 


1.2. 


Vẽ một trục số và cho-biết : 
a) Những điểm nằm cách điểm —I1 hai đơn vị ; 
b) Những điểm nằm giữa các điểm —6 và —2. 


Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiêu dương, điểm —3 cách 
điểm ÓÖ là 3 đơn vị theo chiêu âm. 


Điền vào chỗ trống trong các câu sau đây : 
a) Điểm —2 cách điểm 2 là... đơn vị theo chiêu ... 
b) Điểm I cách điểm -3 là... đơn vị theo chiêu ... 


6? 


10. 


11. 


12. 
13. 


14, 


1§, 


68 


Tập hợp các số nguyên 
Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? 
—=2eN,6cN.0cN,0cZ,-leN.-lecZ. 


Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là + 3776 mét và độ cao của 
Biển Chết là - 392 mét thì dấu "+" và đấu "—" biểu thị điều gì ? 


Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 


a) Nếu —10®C biểu diễn 10 độ dưới 0°C thì +17?C biểu diễn ... 


b) Nếu - 36m biểu diễn độ sâu là 36m đưới mực nước biến thì +163m biểu 
điễn độ cao là .. 


©) Nếu + 100 000 Bi biểu diễn số tiền có 100 000 Hinh thì - 5D 000 đồng 
biểu diễn ... 


Tìm số đối của các số: +7, 3, - 5, — 2, — 20. 


Điểm M cách điểm gốc O về phía Đông - Bắc 5km được biểu thị là +5km. 
Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, Q trên hình 16. 


Tây - Nam Đông - Bắc 
Q P O N M 
—+——————— 
(km) 9 +5 (km) 
Hình l6 


Bẩ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 


a) Nếu - 50krh biểu diễn vận tốc của tàu hoả là 50km/h chạy theo hướng 
từ Thành phố Hỏ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diễn ... 


b) Nếu + 6 bước biểu diễn 6 bước về phía trước thì — L0 bước biểu diễn... 


Đội Thiếu niên tiền phong lớp 6B xuất phát từ Trại O đi dọc theo đường lộ 
(h.17). Hay xác định vị trí của đội : 


Trại 
.“........ ... 1... 
—¬ 
LỆ + Hình 17 


a) Sau hai giờ, với vận tốc 3km/h 
b) Sau một giờ, với vận tốc 4knh. 
Còn cần biết thêm điều gì nữa để mỗi câu hỏi trên chỉ có một đáp số 2 


16. 


Trên trục số ở hình 18 vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm —-2, còn vị trí lá cờ 
hình chữ nhật tại điểm +1. 


® B À 


Hình ?8 
a) Tìm điểm gốc O và đoạn thẳng đơn vị của trục số ' 
b) Các điểm A, B, C biểu diễn những số nguyên nào ? 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


2.2. 


§3. 
17. 


18. 


19. 


21. 


Điền vào chỗ trống trong các câu sau : 


a) Nếu 40 km/h biểu điễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP. Hồ Chí Minh ra 
Hà Nội thì —40 km”h biểu diễn ... 


b) Nếu ~2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 điếp biểu diễn ... 
Điền các kí hiệu e, e vào L] sau 


H[ |N:. =5[ ]Z: 5L |? 


Thứ tự trong Z 
l? 3[?;¡ -2[-7 3-3; 4E1-# 


a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 
5, l5, 8,3, T—1,Õ 

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giâm dần : 
~ 97, 10,0, 4, — 9, 2000. 

Tìm x e Z : 

Aa)—6<x<0Ö 

b)—-2<x<2. 

Tìm giá trị tuyệt đối của các số : 1998, —2001, —9. 


> 
? l4lTTlI?l; I-2l|LII-s!; !-3lLIIol; !áél[T1I-sI. 


69 


22. Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 


a) Trong hai số nguyên đương : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối ..., và ngược 
lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số ... 


b) Trong hai số nguyên âm : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối.... và ngược lại... 
23. Viết tập hợp X các số nguyên x thoả mãn : 


a)—2<xX<5; b)-6<x<-l; 
` o0<x<1; đ)—Il <x<6. 
24. Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp : 

a) - 841 <- 84*; b)— 5*8>_— 518 ; 

c) —*5 >~25; đ) — 99* > — 001. 


Bài tập bổ sung 
3.1. Điền vào ô trống 


Số nguyên a Số liên trướca | Số liền saua 


3.2. Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đơn vị. 


Luyện tập 


25. 5eN[L]; 5cZL]; 0eN[L]; 0e<ZL]; 

9 F \ 
~7eN[]; -7ceZ[ ]; š<zH. 

26. Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên Am 
có đúng không ? 

27. a) Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không ? 
b) Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không ? 


c) Số nguyên c lớn hơn —3. Số c có chắc chắn là số đương không ? 
đ) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng —2. Số d có chắc chắn là số âm không ? 


70 


28. 


29. 


30. 
31. 


32. 


33. 


Điền đấu “+" hoặc "—" vào chỗ trống để được kết quả đúng : 

a)..3>0; b)0>... 13; c)..25<...9; d)..S<... 8. 

(Chú ý : Có thể có nhiều đáp số). 

Tính giá trị các biểu thức : 

a)›l=6|—Ì-2Ì; b) Í~5[.l-4l; 

€ l20|: |—5Ï ; đ) Ì247| + |~41]. 

Tìm số đối của các số: -7;2;|-3l ;Ì 8| ;9. 

a) Tìm số liền sau của các số: 5, -6, 0, ~2 

b) Tìm số liên trước của các số: —I1,0, 2, — 09 

c) Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một 
số âm ? 

ChoA=({(5;—-3:7;—5}. 

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng 

b) Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng. 


a) - 98Ƒ_]—100 ; b)— 542L ]- 263 ; 
= c) 100L ]—100 ; d) -150L]2. 
a) Tìm số liền sau của các số: 11, 5, —3 


b) Tìm số đối của các số: I1, 5, -3 
c) Tìm số liền trước của các số đối của: 11,5, -3 
đ) Có nhận xét gì về kết quả của câu a) và câu c). 


Bài tập bổ sung 


3.3. a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số ; 


b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số. 


3.4. Điền Ð (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau : 


Các phát biểu Đ/S 


a) Số liên trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm ; 


b) Số liền trước của một số nguyên đương là một số nguyên dương ; 


c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là 
số lớn hơm. | 


7 


§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu 
45. Tính: a) 8274 + 226 ; b)(5)+(-11); c)(43)+(-9). 
36. Tính:a)(-7)+(-328),  b)12+Ìl—23{ ; c)Ì—46[ +|+12]. 
37. Điền đấu >, < thích hợp vào ô vuông : 
8) (— 6) +(~3)L](- 6); b)(—9)+(-12)L](-2). 
38. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là —7°C.. Nhiệt độ đêm hôm đó ở 
Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6°C 7 
39. Tính giá trị của biểu thức : 
a)x + (_—10), biết x = —28 ; b) (—267) + y, biết y = —33. 
40. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau : 
a) Nhiệt độ tăng tÊC, nếu t = 12 ; 3 ; 0 
b) Số tiên tăng a nghìn đồng, nếu a = 70 ; — 500; 0. 
41. Viết hai số tiếp theo của mối dãy số sau : 
a)2,4,6,Š,...; b)—3,—5,—7,~— 9... 
Bài tập bổ sung 
4.1. Tìm x e Z, biết: a) x =(—l) +(-99) ; 
b) x=(-105) + (_—15). 
4.2. Phát biểu sau đây đúng hay sai 2 
Muốn cộng hai số nguyên cùng dấn, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng 
và đặt dấu chưng trước kết quả. 
4.3. So sánh và rút ra nhận xét 
a) |3 + 17| với |3| + |I7| : 
b) |-3 + (—17| với 3| + |_17|. 
4.4. Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của —lØ và —513 là : 
(A) 532; (B)-532; ()522;: (D) ~522. 
§5. Cộng hai số nguyên khác đấu 
42. Tính: a) l7+(—3); b)(- 96) + 64; c) 75 + (—325). 
43. Tính:a)0+ (—36) ; b)|—29| +(~11); c) 207 + (~317). 


Tính và so sánh kết quả của : 
a) 37 + (27) và (~27) + 3? 
b) !ó + (—16) và (—105) + 105. 


4S. Sosánh: 

a) 123 + (—3) và 123 ; b)(—-97) +7 và — 97); 
€) (— 55) +(—15) và 5%). 

46. Dự đoán giá trị của số nguyên x và kiểm tra lại xem có đúng không : 
a)x+(—3)=-lI; b)—-5+x= l5; 
€)x+(—12)=2; d)3+x=-10. 

47. Tìm số nguyên : 4) Lớn hơn Ö năm đơn vị 

h) Nhỏ hơn 3 bảy đơn vị. 

48. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau : 

a)— 4,—I,2,... _ (số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vị) 
b) 5, Ì, Aã ... (số bạng sau nhỏ hơn số hạng trước 4 đơn vị). 

Bài tập bổ sung 

3.1. Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt 
Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 20I1 năm, Vậy ông Lương Thế 
Vinh sinh năm nào ? 

5.2. Viết ba số tiếp theo của mỗi đãy SỐ sau : 

a) —27, ~24, ~21,.... | 
b) —-L6, —10,-4,.... 

5.3. Kết quả của phép tính (—16) + |—H4| là : 

(A) 30 ; (B) -30; (C)2; (D) -2. 

Luyện tập 

49, Tính :a) (50) + (—10); b) 16) + (-14) ; €) (—367) + (33). 

50. Tính:a)43+(-3); b) 25 +(—5); ©)(-14) + 16. 


73 


5L 


52. 
33. 
54, 
5. 


6. 


Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây : 


a 1 95 63 — 14 
b 9 —95 7 | 
a+b 0 2 — 20 | 
Tính giá trị của biểu thức : 


a) a + (—25), biết a= ~15 
bỳ 87) + b, biết b = 13. 


Ñố tiên của bạn Dũng tăng x nghìn đồng. Hỏi x bằng hao nhiêu, nếu biết số 
tiên của Dũng : 


a) tăng 10 nghìn đồng ? b) giảm 2 nghìn đồng 2 
Viết số liền trước và số liền sau của số nguyên a đưới dạng tổng. 
Thay * bằng chữ số thích hợp : 

a) (— *6) + (—24) = —-100: b) 39 +(—lI*) = 24 ; 


c) 296 + (—5*2) = 206. 


Viết mỗi số dưới đây dưới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau : 10 ; —8 ; 
-16 ; 100. 


Bài tập bổ sung 


54. 


5.5. 


S7. 


74 


Viết số (—17) thành tổng của hai số nguyên : 

a) Cùng dấu ; 

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt đốt của mỗi số đều lớn hơn 5 ; 
c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số đều nhỏ hơn 20. 


Cho các số : —16, —5, -2, 0, 5. Tìm hai trong các số trên có tổng bằng 0, 
—5, —I1. 


Tính chất của phép cộng các số nguyên 


Tính : 
a) 248 + (—12) + 2064 + (—236) 
b) (—298) + (—300) + (—302). 


38. 


39, 


60. 


61. 


%2. 


63. 


Tìm tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn : 
a)—6<x<5; b)-9<x<9. 


Chiếc điều của bạn Sơn bay ở độ cao 7 mét (so với mặt đất). Sau một lúc, độ 
cao của chiếc diễn tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét. Hỏi chiếc 
điều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi độ cao ? 


Tính : 


a) 5 +(—7) +9 + (T11) + 13 + (—15) 
b)(—6)+8+(_-10)+ 12 +(—l4) + 16. 
Điển số thích hợp vào ö trống : 


Tỉnh các tổng : 

a)(—-12+5+8+17; b) (~ 4) + (— 440) + (- 6) + 440, 
Rút gọn các biểu thức sau : 

a)~-ll+y+7 

b)x+22+(-14) 

e)a+(-I5) + 62. 


Đố: Điền các số —l, -2, -3, — 4, 5, 6, 
7 vào các ô tròn trong hình 19 (mỗi số 
vào một ô) sao cho tổng của ba số 
"thẳng hàng" bất kì đều bằng 0. TNH 


Bài tập bổ sung 


6.1. Điền Ð (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau : 


Các phát biểu Ð/S 


a) Nếu tổng hai số tự nhiên bằng 0 thì cả hai số tự nhiên đó đều 


bằng 0. 


75 


b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cà hai số nguyên đó đều 
bằng 0. 


c) Tổng của nhiều số nguyên ân cũng là một số nguyên âm có ị 
giá trị tuyệt đối bằng tổng các giá trị tưyệt đối của các số đó. 


d) Giá trị tuyệt đối của tổng nhiều số nguyên bằng tổng các giá 
trị tuyệt đối của các số đó. 


6.2. Với mỗi phát biểu sai ở câu 6.1, hãy tìm một vỉ dụ để chứng tỏ điều đó. 


Luyện tập 
65. Tỉnh:a)(_57)+47, b) 469 + (—219) ; c) 195 + (-200) + 205. 
66. Tính nhanh : 

a) 465 + [58 + (_— 465) + (—38)] 

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 15. 


67. Hai ôtô cùng xuất phát từ O đi vẻ phía A hoặc B (h.20). Ta quy ước chiêu 
từ O đến B là chiều đương và chiều ngược lại từ O đến A là chiều âm. 
Hỏi sau một giờ hai ôtö cách nhau bao nhiêu km nếu vận tốc của chúng lần 


lượt là : 
a) 40km/h và 30km/h ? À Ó B 
b) 40km: và -30km/h ? Hình 20 
68. Hình 2l biểu diễn một ' 15 bước h Ị 
người đi từ O đến A rồi ' 
quay về B. Đặt một bài 25 bước ! ' 
toán phù hợp với hình 21. ' —n 
69. Đấyui: { ì Ả 


Hai bạn Hỏng và Hà tranh 
luận với nhan : Hởng bảo Hình 2! 

rằng có hai số nguyên mà 

tống của chúng nhỏ hơn một số hạng và lớn hơn số hạng kia. Hà bảo rằng 
không thể có được. Theo bạn : Ai đúng ? Nêu một ví dụ làm căn cứ. 


76 


70%. 


71. 


72. 


Điển số thích bợp vào ô trống : 

X = — | 
p=—===.—— 
Ix+yl 


Hãy nhận xét sự thay đổi (tăng, giảm) của các số trong mối đãy số sau và 
viết hai số tiếp theo của môi dãy số đó. Mỗi dãy số mới có 5 số, hãy tính 
tổng của mỗi dãy số đó. - 

a)6,1,—,...; : b)—13, — 6, 1,... 

Đế : Điền các số 0, 1, —1, 2, —2, 

3, -3, 4, - 4 vào các ô ở hình: 

vuông bên (mỗi số một ð) sao 

cho tổng của ba số trên hàng 

ngang, hàng dọc, đường chéo đều 

bằng 0. 


Bài tập bổ sung 


6.3. 
6.4. 
6.5. 


§7. 
T3. 
74. 
75. 


Tính giá trị của biểu thức : x + 255, biết x = (—47?) + 45. 
Tìm x e Z, biết : x + (—-23) = (—100) + 77. 
Cho a e Z. Tính tổng § = a + |a| + a + |a| + ... + a + |a| gồm 50 số hạng. 


Phép trừ hai số nguyên 

Tính : 5 — 8; 4-— (—3) ; —6)— 7 ; (—9) - (—E). 
0-(-9)=?;(-C8)-0=?; (T?-(-?)=? 
Điền số thích hợp vào ô trống : 


77 


76. 


LxÃ 


78. 


79. 


78 


luonluon.com 
luôn luôn chấm com 


Đố : Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán "+", "-" điển vào các ô trống 
trong bảng dưới để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số 
hoặc phép tính chỉ được dùng một lần. 


B_T TT = 
- 2 


m¬5N... 
jMM#MMKRMERE 


-R-B-EE 
.=M.HMmNM. 


Biểu diễn các hiệu sau thành dạng tổng : 


a) (—28) — (—32) ; b) 50 - (—2I1); €)(—-45)—30; 
đ)x—80; e)7-a; 8) (—25) - (-a). 
Tính : 

a) 10— (-3); b) 12— (-14) ; e) 21) - (—19) ; 
đ) (—18) - 28 ; e) 13-30; g)3—C9%k 

Tìm khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b e Z) nếu : 
a)a=2, be=8; b)a=-3, b=-5; 
c)a=-l, b=ó6; dìa=5, b=-2. 


Đố vui : Trong dãy các số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 
9 đến I ta có thể điển xen vào các dấu "+" hoặc "—" để được tổng là 100 
hoặc —100. Chẳng hạn : 

a)—l —23+4—56—7—8—9=-—I00 

b) 98—7+6+5-4+3—-2+1=100. 

Hãy tìm thêm (càng nhiêu càng tốt) các tổng khác tương tự. 

Chủ ý : Nên dùng máy tính bó túi để tính cho nhanh. 


Bài tập bổ sung 


7.1. 


7.2. 


7.3. 


Tìm x, biết: a)Xx + 13= 32 — 76 ; 
b) (—15) +x= (—14) ~ (—57). 


Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu 
đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hồi số vốn của nhà kinh đoanh tăng bao 
nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh ? Sau ba năm kinh doanh ? 


Thực hiện các phép tính : (—476) — 53, ta được : 
(A)(-1006); Œ) 100; (CO (529); (D) 423). 


Luyện tập 


81. 


82. 


83. 


Tính : 

a)8—(ä~—7); b)(—5)—(9— 12). 
Thay phép trừ bằng phép cộng với số đối rồi tính kết quả : 
a)7—(9)-3; b) (—3)+8— L]. 
Điện số thích hợp vào ð trống : 


Tìm số nguyên x, biết : 
A)3+x=7: b)ìx+5=0; c)xK+9=2. 
Toán vui : Ba bạn Thành, Chánh, Tín tranh luận với nhau : 


Thành bảo có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số 
bị trừ và số trừ ; Chánh bảo rằng không thể tầm được ; Tín bảo rằng không 
chỉ tìm được hai số nguyên như vậy mà cồn tìm được hai số nguyên mà hiệu 
của chúng lớn hơn số bị trừ nhưng nhỏ hơn số trừ. 


Hạn đồng ý với ý kiến của ai 7 Vì sao (cho ví đụ) ? 


79 


87, 


Cho : x=— 98, a= 61,m= -25. 
Tính giá trị các biểu thức sau : 


2)x+8§—x-22; b)-x-a+l2+a; 
c)a-m+7-8+m; đ) m — 24 — x + 2Á + x. 
Có thể kết luận gì về đấu của số nguyên x z 0, nếu biết : 
a)x+lx| =0? b)x-|x| =0? 


Ông Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông đã trả được (giảm nợ được) 
100 nghìn đồng. Hỏi ông Năm còn nợ bao nhiêu ? Hãy viết phép tính và m 
kết quả. 


Bài tập bổ sung 


7.4. a) Điền số thích hợp vào ö trống 


k3 


91. 


SỐ 


-134 -27 


64 33 


b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối ? 


Quy tắc dấu ngoặc 

Tính tổng : 

a) —24) + 6+ I0+24; b) 15 +23 +(25) + (22); 

c) (—3) + (~350) +(—7) + 350; đ) (—9)+ (—11) + 21 + (-—]). 
Đơn giản biểu thức : 

a)x+ 25 + (—I7) + 63 ; b) (75) - (p+ 20) + 95. 

Tính nhanh các tổng sau : 

a) (S674 ~ 97) — 5674 ; b) (1075) — (29 — 1075). 

Bỏ đấu ngoặc rỗi tính : 

a) (18 + 29) + (I5 — 18 — 29) ; b) (3 - 35 +49) — (13 + 49). 


93. 


Tính giá trị của biểu thức : x + b + c, biết : 
a)x=—3, b=—4, c=2 
b)x=0, b=z7, c=-8. 


94*. Đố : Điền các số —l, —2, 


-3, 4, 5, Ó, 7, 8, 9 vào các 
Ôô tròn (mỗi số một 6} 
trong hình 22 sao cho tổng 
bốn số trên mỗi cạnh của 
tam giác đều bằng : 

a9, b) l6, c) 19, 


Hình 22 


Bài tập bổ sung 


8.1. 


8.2. 


8.3. 


95, 


Tổng a — (—b + c — đ) bằng : 
(A)a-b+c-d; (B)a+b+c~d; 
()a+b+c+d; (D)a+b-c+d. 
Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột B 


(2010 — 1000) — 2010 


(427 — 2009) — (27 — 2009) ~1000 
(—23) — (77 — 1000) 454 
400 


a) Tìm tất cả các số nguyên x thoả mãn : —10 < x < 15. 
b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm được. 


Quy tắc chuyển vế 
Tìm số nguyên x, biết : 1L — (I5 + 11) = x — (25 — 9). 


Tìm số nguyên x, biết : 
a)2-x=l7-(-5); b)x— 12=(-9) - 15. 


BÄ- BT TOÁN 6 - T1 


97. 
98. 


99, 


Tìm số nguyên a, biết : a) | a =7 ; b)la+ 6l=0. 
a) Viết tổng của ba số nguyên : 14, (~12) và x. 

b) Tìm x, biết tổng trên bằng 10. 

Cho a c Z.. Tìm số nguyên x, biết : 


a)a+X=7; b)a-x=25. 
100. Cho a, b e Z. Tìm số nguyên x, biết : 
a)b+x=a; h)b—-x=a. 
101%. Đối với bất đắng thức ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với 
đẳng thức) : 
Nếu a >b thì +c >b+c. 


Nếu a +c >b +c thì a > b. 


Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức. 


102*. Cho x, y e Z. Hãy chứng tô rằng : 


a) Nếu x ~ y >0 thì x>y 
b) Nếu x > y thì x — y >0. 


103*. Người ta đã chứng minh được rằng : 


Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b c Z) bằng Ìa — b | hay 
|b~— a |. Hãy am khoảng cách giữa các điểm a và b trên trục số khi : 

a)a=-2 ; b=§5 

b)a= 15; b=3;. 


Bài tập bổ sung 


9.1. Tìm số nguyên a, biết : 


a) |A + 3| =7 ; b) |a — 5| = (—5) + 8. 


92, Tìm số nguyên x, biết : x — (l7 —X)=x— 7. 


Luyện tập 
104. Tìm số nguyên x, biết : 


82 


9—-25=(7-x)-(2S5+?). 


6B- BT TOÁN § - T1 


105. 


1%. 


1907. 


108. 


109. 


119. 


Đội bóng đá A năm ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay, 
đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn. Tính hiệu số bàn thắng — thua 
của đội A trong mỗi mùa giải : 

4) Năm ngoái ; b) Năm nay. 

Vùng Xi-bê-ri (Liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất 
trừ nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới : nhiệt độ thấp nhất 
là —70°C, nhiệt độ cao nhất là 37°C. Tính số độ chênh lệch nhiệt độ của 
vùng Xi-bê-ri. 


Tính các tổng sau một cách hợp lí : 

a) 2575 + 37T— 2576 - 20. 

b) 34+ 35 + 36 + 37 — 14-— 15 —- l6 — 17. 
Tính nhanh : 

a) ~7624 + (1543 + 7624) 

b) (27 — 514) — (486 - 73). 


Đố : Có 9 tấm bàa có ghi số và chía thành ba nhóm như hình 23. Hay chuyển 
một bìa từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mối 
nhóm đều bằng nhau. 


Ba người A, R và C 
chơi một trò chơi tính 
điểm và tổng số điểm 
của ba người luôn 
bằng 0. Hỏi : 

a) B được bao nhiêu 
điểm nếu biết A được 
§ điểm và C được -3 
điểm ? 

b) C được bao nhiêu 
điểm nếu biết trung 
bình cộng số điểm của 
A và B là 6 điểm ? 


83 


111*.TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 


Trên bằng ghi 20 số từ ï đến 20 như sau : 

LILLI2LI3Ll4...L]18L ]19L ]20 
Hai bạn chơi trò luân phiên điền dấu "+" hoặc "—" vào một ô trống [_ | bất kì 
cho đến khi không còn ô trống nào. Nếu giá trị tuyệt đối của tổng cuối cùng 
nhỏ hơn 30 thì bạn thứ nhất (đi trước) thắng. Ngược lại, nếu giá trị tuyệt đối 
của tổng cuối cùng lớn hơn hoặc bằng 30 thì bạn thứ hai (đi san) thắng. 
Bạn thứ hai lập luận cho cách đi của mình như sau : Chia 20 số trên thành 
mười cặp (Í, 2), (3, 4),..., (19, 20). Nếu bạn thứ nhất điền dấu vào một số 
trong mỗi cặp thì bạn thứ hai sẽ điền dấu vào số còn lại của cặp đó theo quy 
tắc sau : Với cặp (19, 20) bạn ấy sẽ phi cùng dấu với bạn thứ nhất. Với các 
cặp còn lại, bạn ấy sẽ ghi dấu khác với dấu của bạn đi trước. Hôi : Với cách đi 
như vậy bạn thứ hai có luôn thắng hay không ? Giải thích vì sao ? 


Bài tập bổ sung 


9.3. 


§10. 


112. 


113 


° 


114. 


115, 


84 


Tìm các số nguyên a và b thoả mãn : 
a) la| + lbị =0; 


b) |a + 5[ + |b — 2| = 0. 


Nhân hai số nguyên khác dấu 


Tính 225. 8. Từ đó suy ra kết quả của : 


a)(—225).8; b) CR8). 225; c)8. (225). 

Thực hiện phép tính : 

a)(?).8; -b)6.( 4; c) (12). 12; d) 450. (—2). 
Không làm phép tính, hãy so sánh : 

a) (34). 4 với 0; b) 25. (—7) với 25 ; c)(—9). 5 với — 9. 


Điền vào ô trống trong bảng : 


116. 


117. 


118. 


119. 


Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, 
với cùng khổ vải. số vải dùng để may một bộ quản áo tăng x (cm) và năng 
suất không thay đổi, Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu xentimét biết : 


A)x=15?7 b)x=-l0?7 


Dự đoán giá trị của số nguyên x thoả mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra 
xem có đúng không : 


A)(—RÑ).Xx=-—72: b)6.x=-54; 
c)(-4).x=-40: d)(—-6).x=-— 66. 

Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = —5 : 
A)x+x+X+X+Xx: b)x-3+x—3+x-3+x—3. 


Tính giá trị của biểu thức : (12 - 17).x khix=2,x=4,x =6. 


Bài tập bố sung 


10.1. 


10.2. 


10.3. 


§11. 


120. 


121. 


Tính giá trị của biểu thức, với x = —~7 ; y = —5 
a) 4xT— 3y; b) x(y + 9) + 5x. 
Tính tổng : 
a)S=1—2+3-4+...+ 2009 -2010; 
b)P=0-2+4—~6+...+ 2010 - 2012. 
Tìm năm giá trị của x e Z sao cho : 


a)4(x—8)<0; b) -3( — 2) < Ö. 


Nhân hai số nguyên cùng dấu 


Tính : 
a) (+5). (+LÍ); b) 6.09; . ©@)23.(-7); 
d) (-250) . (—8) ; e) +4). (3). 


Tính 22. (— 6). Từ đó suy ra các kết quả : 
(+22).(+6); (C22).(+6); (C22).(C6); (+6).(22). 


85 


122. Trong trò chơi bắn bị vào các 
hình tròn vẽ trên mặt đất (h.24), 
bạn Long đã bấn được : 2 viên 
điểm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên 
điểm -—I. Bạn Minh đã bắn 
được : 1 viên điểm 10, 2 viên 
điểm 5, ! viên điểm -—l và 
2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào 
được điểm cao hơn ? 


Hình 24 
123. So sánh : 


a) (—9). (—8) với 0 
b) (—12). 4 với (—2).. —3) 
€) (+20). (+ 8) với (—19) . (—9). 
12A. Giá trị của biểu thức (x — 4). (x + 5) khi x = —3 là số nào trong bốn đáp số 
A,B,C, D dưới đây : 
(A)14; ()8; (©) C8); (@) (-14). 
125. Điện số thích hợp vào các ô trống trong hình 25. 


Hình 25 


126. Những số nào trong các số — 4, -3, —2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số 
nguyên x thoả mãn đẳng thức : x. (4+ x) = —3 2 


127. Dự đoán giá trị của số nguyên y rong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem 
có đúng không : 


a)(15— 22).y=49; b)(3+6— 10). y = 200. 


86 


Bài tập bổ sung 
11.1. Tính giá trị của biểu thức, với x = —4, y = -3 
a) (—15)x+(_—7)y ; b) (315 —- 427)x + (46 - R9)y. 
11.2. So sánh : 
a) (—14)(—10) với 7.20 
b) (—81).(—8) với 10.24. 
11.3. Cho x e Z và x # 0. So sánh x.x với 0. 


Luyện tập 

128. Tính : 
a) (—16). 12; b)22. (—5) ; 
c) 2500). (—100) ; đ)(—LD)Z. 


129. Điền vào ô trống trong bảng : 


130. Biết rằng 4? = 16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cững 
bằng 16 ? 


131. Cho y e Z, so sánh 100. y với 0. 
(Chú ý : Xét mợi trường hợp của y e Z'). 


132. Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. 
Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn 2 


133*. Một người đi dọc theo một con đường (h.26) với vận tốc v km/h. Nếu ta quy 
ước chiều từ trái sang phải là chiều dương, thì vận tốc và quãng đường đi rừ 
trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ 
phải sang trái được biểu thị bằng số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6ó tập 
một). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm O. Ta cũng quy ước rằng thời 


87 


điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó được biểu thị bằng 
số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = ~2 
thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến được địa 
điểm O). Hãy xác định vị trí của người đó so với địa điểm O với từng điều 


kiện sau : 
A)v=4.t=2;y b)vz=4t=-2;, c)v=-4t=2; đ)ìvz=-4,t=-2. 
O 
—_"m.x.ư.ẻổayanaaaBnaaaraans 
8 “4 Đ) +4 +8 (km) 
Hình 26 


Bài tập hổ sung 
11.4. Tính (36 — 16).(—Š5) + 6.(—14 — 6), ta được : 


(A) -220 ; (B) -20 ; (C) 20 ; (D) 220. 
11.5. Tìm năm giá trị của x c Z2 sao cho : 
a) 1983(x—7?)>0; b) (—-2010)(x + 3) >0. 


11.6. Cho a e Z. So sánh (—5)a với 0. 
Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải : 
Nếu a = 0 thì (—5)a =........... 
Nếu a > 0 thì (—5)a.......... 0 
Nếu a < 0 thì...................... 


§12. Tính chất của phóp nhân 
134. Thực hiện các phép tính : 


a) (23). (-3). (+4). (—7); b)2.8.(C14). (—3). 
135. Thay một thừa số bằng tổng để tính : 

a) 53.21; b)45. (12). 
136. Tính : 


a) (26 ~ 6). (— 4) + 31. (—7 — 13) 
b) (—18). (55 - 24) - 28. (44 — 68). 


88 


137. 


138. 


139. 


140. 
141. 


Tính nhanh : 

a)(— 4). (+3). (—125). (+25). (8): b) (— 67). (1T— 301) — 301. 67. 
Viết các tích sau thành dạng luỹ thừa của một số nguyên : 
a) (7). (—7). (—7).(~?).(7).(—?) 
B)(<5)J.(=4].4):C5):C5).L-Š} 

Ta sẽ nhận được số đương hay số âm nếu nhân : 

a) Một số âm và hai số dương ? 

b) Hai số am và một số đương 2 

©) Hai số âm và hai số đương 7 

đ) Ba số âm và một số số dương ? 

e) Hai mươi số âm và một số số dương ? 

Tính : (—1). (~2) . (3). 4). (— 5). —6). (—?). 

Viết các tích sau thành dạng luỹ thừa của một số nguyên : 
a) (—8). (—3)?. (+125) 


b) 27. (—2)”, (—7). (+49). 


Bài tập bổ sung 


12.1. Tích (—3)2.(—4) bằng : 


(A)-36; (B)36; (@) -24; (D) 24. 


12.2. Thay một thừa số bằng hiệu để tính : 


a) —43.99 b) —45(—49). 


12.3. Không làm các phép tính, hãy so sánh : 


a) (L)(—2%(-3) ... 2009) với 0 ; 
b) (—l)(—-2)(3) ... (10) với 1.2.3. ... 1Ó. 


Luyện tập 


142. Tính : 


a)125.(—24)+24. 225; b)26.. (125) - 125. (- 36). 


8o 


143. 


144. 


145. 


146. 


141. 


148. 


149. 


So sánh : 

a) (— 3). 1574. (7) . (11). (—10) với 0 

b)25 -(- 37). (— 29). (—154). 2 với 0. 

Tính giá trị của biểu thức : 

a)(—75).(— 27). (—x), với x =4 

b)1.2.3.4.5.a, với a=—10. 

Áp dụng tính chất a.. (b — e) =a. b— a. c điền số thích hợp vào ô vuông : 
ä) —11).(8~9)= (11). L]-CI). LỊ =L] 

b) (—12). I0 — (—9). 10=[—12~(—9)]. L]=L] 

Giá trị của tích 2. a .b^ với a = 4 và b = — 6 là số nào trong bốn đáp số 
A,B,C. D đưới đây : 

(ÀA)( 288): (B)288; (C) 144; (đ@) (-144). 
Tìm hai số tiếp theo của mỗi đãy số sau : 

a) —2, 4, —R, 16, ... (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với ~2) 

b) 5, —25, 125, - 625. ... (mỗi số hạng sau là tích của số hạng trước với —5). 
Cho a =-—7, b= 4. Tính giá trị của các biểu thức sau : 

a)a °+2.a.b+bPvà (a+b).(a+b) 

b) a?—bŸ và (a+b). (a— b). 

Điển số thích hợp vào ô vuông : 

a) (5). (—4) + (—5)- 14 =(~—5).[ 4 +Ll1=E ] 

b) 13.([L]+8)= 13. (-3) + 13.[_]= 65. 


Bài tập bổ sung 


12.4. Tính : 


90 


a) 29.(—13) + 27.29) + (—14)(—29) ; 
b) 17.(-37) - 23.37 — 46.(—37). 


12.5. 


§13. 


150. 
151. 


152. 


153. 


154. 


1SS. 
156. 


157. 


158. 


Biến đổi vế trái thành vế phải : 
a) a(b + c) — bí(a — c) = (a + ĐC ¿ 
b) (a + b)(a — b) = a7 — bỂ. 


Chú ý : "Biến đồi vế trái thành vế phải hoặc vế phải thành vế trái của một 
đẳng thức" là một cách chứng minh đẳng thức. 


Bội và ước của một số nguyên 


Tìm năm bội của 2 ; —2. 
Tìm tất cả các ước của —2, 4, 13, 15, 1. 
Cho hai tập hợp số : 
A=({4:/5;6;/7;8),B=(13;14; 15). 
a) Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a e A.bcB.? 
b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 3 2 
Tìm số nguyên x, biết : 


a)12.x=-—36 ; b)2.Ìx| =1ó6. 
Điển vào ô trống : 

a 36) 

b | -12 | 
_—— 

a:b | 


Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a : b và b : a. 

BỊ! 4) (—36) :2=—18[L]; b) 600 :(—15)=—4[]: 
c)27:(—I)=27: đ) (— 65): (-5) = 13 L]. 

Tính giá trị của biểu thức : 

a)[(-23). 5]: 5 

b) [32. (—7)]: 32. 


Điển số thích hợp vào ô trống trong 
hình 27. 


Hình 27 


91 


Bải tập bổ sung 


13.1. Điền vào chỗ trống : 


a) Số... là bội của mọi số nguyên khác 0 ; 
b) Số... không phải là ước của bất kì số nguyên nào ; 
c) Các số...................... là ước của mọi số nguyên. 


13.2. Tìm các số nguyên x thoả mãn : 


a)(x+4):(x+ l); 
b) (4x + 3) ¡ (x— 2). 


13.3. Tìm số nguyên x, biết : - 


a) 2|x + I| = 10 ; b) (—12)”.x = 56 + 10.13.x. 


Có thể em chưo biết 


92 


Từ cậu bé “câu đượt - 2 con cả” đến nhà vật lí học lừng danH. 

(Xem : Hoàng Chúng - Để học tốt Đại số 7, NXBGD-1997). 

Cách đây gần mội thế ki, trong một kì thi học sinh giỏi nước Anh, có bài toán dân 
gian “Ba anh chàng đi câu” sau đây : 

Ba người di câu được mội số cá. Trời đã tối. Một lẳ, họ vứt cá trên bờ sông rồi mỗi 
người tìm một nơi lăn ra ngủ. Người thứ nhất thức dậy, đến bờ sông, tưởng hai bạn 
còn ngủ, anh ta đếm số cá thấy chia ba dư một con, bèn vứi bớt một con xuống 
sông, rồi mang 1⁄3 số cá về nhà. Người thứ hai thức dậy, đốn bờ sông, tưởng hai 
bạn còn ngủ. anh ta đếm số cá thấy chia ba dự mội, bên vứt một con xuống sông, 
rồi mang 1⁄3 số cá về nhà. Người thứ ba thức dậy, cũng tưởng hai bạn còn ngủ, 
cũng đếm số cá và thấy chia ba dư mội, cũng vửi một con xuống sông rồi mang 
1⁄3 số cá về nhà. 


Cho biết họ lÀ ba anh chàng câu lối, bạn hãy tính xem họ câu được bao nhiêu cá 
tất cả ? 


Đáp số của bài toán là 25 con cá. 


Nhưng đáp số đó không làm cho một cậu bé dự thi tên là Pôn Đi-rắc (Paul Dirac) 
yên lòng. Theo cậu, câu được 25 con cá sao gợi là câu tôi ? Đirắc đã pó một lời giải 
khác, đại ý như sau : 


Họ câu được -2 con cá. Người thứ nhất thấy không chía được cho ba, bèn vửi xuống 
sông +1 con cá (nghĩa là câu được —1 con), số cá trở thành : ¬2 + (—1) = —3; lấy đi 1⁄3 
(ức là ~1 con cá), để lại đúng —2 con cá trên bờ cho hai bạn còn lại. Đến lượt hai người 
kía cũng làm như vậy. Kết quả mỗi người mang được —1 con cá về nhà. 

Như vậy, đúng là họ câu tồi. Và kết quả chìa cũng rất công bằng. 

Lời giải thật iạ lùng, báo hiệu một tài năng hiếm có với những suy nghĩ rất táo bạo, 
độc đáo. P. Đi-rắc (1902 - 1984) sau này đã trở thành một nhà vật lí học lỗi lạc, 
được giải thưởng Nobel năm 1931, khi mới 29 tuổi, Y nghĩa của số âm đã ám ảnh 
P. Đi-rắc trong nhiều công trình nghiên cứu sau này. 

Chú ý rằng lời giải của Đi-rắc gợi ra môi lời giải rất hay sau đây của bài toán, bằng 
cách đổi số âm của Đi-rắc thành số dương và ngược lại : 

Ba người câu được + 2 con cá tất cả. Người thứ nhất vứt xuống sông —1 con cá, số 
cá trở thành +2 — (—1) = +3, lấy đi một eon mang về và để lại hai con cho hai bạn. 
Người thứ hai và thứ ba cũng làm như vậy. Kết quả là mỗi ngưởi mang được một 
con cá về nhà. 

Ở đây, cần lưu ý : vứt xuống sông —1 con cá, có nghĩa là câu thêm +1 con cá từ 
dưới sông lên. Mỗi bạn thấy hôm trước câu tối quá và số cá không chia đều được, 
nên đều cố gắng câu thêm một con nữa. 


Ôn tập chương lI 


159. Trên trục số cho hai điểm c, d (h.28). 
BRRRREREREREREN.NEEERRRRSRERENTENENENNNNEENN 
Hình 2§ 
a) Xác định các điểm — c, — đ trên trục số 
b) Xác định các điểm | e | ,|đ], |—e |,|—dÍ trên trục số 
€) So sánh các số c, đ, — c,— đ,e|,đ|,Í— el,Ì— đÍ với 0. 
160. Cho số nguyên b. So sánh b với — b, — b với 0. 


161. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dân : 
33, 28, 4.— 4, T—15, 18, 0, 2, —2. 
162. Tính các tổng sau : 
4) [(— 8) + (—7)] + (10); b) 555 — (—333) — 100 -- 80 ; 
c)— (-229) W (-219) —401 + 12; đ) 300 - (-200) - (-120) + 18. 


93 


163. 


164. 


165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


Liệt kê và tính tống tất cả các số nguyên x thoả mãn : 


a)—-4<x<5;, 

Tìm số nguyên a, biết : 
a)lal =4; 

đ):al =|-8Ï ; 
Tính : 
a)(—3).(—4).(—5); 
c)6-3).(C 6+3); 
Tính : 

a) (—8)ˆ. 3 

b) 92. (—5Ý. 

Tìm số nguyên x, biết : 
32)2.x— IR=10; 


Tính (một cách hợp lí) : 


a)l8.17-3.6.7; 


b)-7<x<Š$; c)—19 <x< 20. 


b)lal =0; c)la| =-3; 
e) -13.Ìal =-26. 


b)(-5+8).(-?), 
đ) (— 4-— 14) : (3). 


b)3.x+26=5; e)¡x-2Ï =0. 


b)54-6.(17+9); 


€)33.(17- 5)— 17. (33 - 5). 

Cho hai tập hợp: A={2;~3;:5}; B=(-3;6;-9; 12). 
a) Có bao nhiêu tích a. b (với a e A và b e R) được tạo thành ? 
b) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0 2 

c) Có bao nhiêu tích là bội của 9 ? 

đ) Có bao nhiêu tích là ước của 12 ? 


Bài tập bổ sung 


II.1. Bỏ đấu ngoặc và rút gọn biểu thức : 


a) (a + b)(a +b) ; 


b) (a - b)(a - b) 


H.2. Tìm các số nguyên x sao cho (x — 3) là ước của 3. 


94 


§1. 


LỜI GIẢI - CHỈ DẪN - ĐÁP SỐ 


Làm quen với số nguyên âm 


a) Nhiệt kế a chỉ —20°, đọc là am 20 độ C. Nhiệt kế b chỉ 10”, đọc là 10 độ C. 
b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn. 

a) Độ cao của đính núi Phú Sĩ là 3776 mét 

b) Độ cao của Biển Chết là âm 392 mét. . 


‹_ Vẽ và điền trên Irục số như đã học. 


Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị là 2 và -2, cách kbông đơn vị là 
điểm 0. Hai cặp điểm cách đều điểm 0, chẳng hạn : 3 và —3, 4 và — 4,.... 


6. Điểm C nằm cách điểm O tám đơn vị về phía dưới, điểm D nằm cách O tám 
đơn vị về phía trên. 

7. Xem hình 29. 

K N l0) M L 
———+—t———————— tr 
Hình 29 

8. a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đơn vị là — 1 và 5 
b)—2, —L, 0, 1, 2, 3. 

Bài tập bổ sung 

1.1. a) Điểm —3 và 1 ; b) Các điểm : -5, —4, —3. 

1.2. a) Điểm —2 cách điểm 2 là 4 đơn vị theo chiều âm ; 
b) Điểm 1 cách điểm ~3 là 4 đơn vị theo chiều đương. 

§2. Tập hợp các số nguyên 

9... —-2 eN, đọc làâm 2 thuộc N hoặc âm 2 là số tự nhiên : Không đúng. 
6N: Đúng ;0cN: Đúng ;0 e Z: Đúng :—l eN: Sai; - Ì e Z, đọc là 
âm 1 thuộc Z hoặc âm 1 là số nguyên : Đúng. 

10. Dấu "+" chỉ cao hơn mực nước biển ; dấu "—" chỉ thấp hơn mực nước biển. 


95 


II.  a) Nếu —10°C biểu điễn 10 độ đưới 09C thì +17°C biểu diễn 17 độ trên 0ÊC. 
b)... thì +163m biểu điễn độ cao là 163m trên mực nước biển. 
c) ... thì —50 000 đông biểu diễn số tiền nợ là 50 000 đồng. 
12.  —7, -3, 5, 2, 20 lần lượt là số đối của các số +7, 3, —5, —2, —20. 
Chú ý : Các số có dấu "+" đăng trước và không có dấn đằng trước là như nhau. 
13. Điểm N được biểu thị là +2km, P là ~3km, Q là —5km. 


14. a)... thì +50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hoà là 50km/h chạy theo hướng 
từ Hà Nội đến Thành phố Hỏ Chí Minh. 


b) ... thì L0 bước biểu điễn 10 bước về phía sa. 
15. Xem hình 30: a) có thể tại A hoặc B ; b) tại C hoặc D. 


Trại 
B D o C A 
6 4 0 
——— 
1km 
Hình 30 


Ta còn cần phải biết thêm đội đi về phía bên phải hay về phía bên trái thì 
câu hôi a) và b) mới có một đáp số. 
t6.  a) Xem hình 31 ; đoạn thẳng đơn vị của trục số là OB. 
C B 


lạ) Á 
-3 ~2 -t 0 +1 +3 
Hình 31 


b) A biểu điễn số nguyên +3 ; B biểu điễn số nguyên —I ; C biểu diễn số 
nguyên —3. 
Bài tập bổ sung 


2.1. a)... vận tốc của một Ôtô (hoặc một phương tiện nào đó) chạy từ Hà Nội vào 
TP. Hỏ Chí Minh ; 


b) ... độ viễn thị. 
22. -4 |e|N:~5 [e| Z.; 5 [=| Z. 


96 


22. 


23. 


25. 


271, 


28. 


29. 


Thứ tự trong Z 

2Í<j?7: -2|>|~: 3|E]-8: +4l>|-4. 

a) —15, —L, 0,3, 5, 8; b) 2000, 10, 4, 0, — 9, — 97. 
a)x=—5,— 4, ~3, —-2, —l ; b)x=~L,0, 1. 

|1998] =1998; |-2001| =2001; |—9| =9, 
I4l=4[<]7=l?1: I-2l=2[<]s=l-l : 


I-3l[s|9: Iøl[=|I-sl. 
a) Trong hai số nguyên dương : số lớn hơn có giá trị tuyệt đốt lớn hơn, và 
ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số lớn hơn ; 


b) ... nhỏ hơn, và ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn. 


8)X=(-1;0;1;2;3;4); b)X={(—6:-5;—4,—3;-2;—1}; 
©)ẶX=(1;2;3;4,5;6;7]; đ)X=(-1;0;1;2;3;4; 5}. 
a) ~841 <-840 ; b) —508 > ~518 ; 


€) —l5 > -25 (vì ở đây là số có hai chữ số nên dấu * không thể thay bằng 
chữ số 0) ; 


d) ~ 990 > ~991. 
5eN|Đ|; sez|Đ]: 0<N[Ð]: 0<Z|Ð]; -7eN|[S]; 
-reZ[B]; š «Z [S]. 


Đúng. 

a) Chắc chắn (vì 5 > 0 mà a > 5 nên a > 0) 

b) Không chắc chấn, vì b có thể bằng 0 

c) Không, vì c có thể bằng ~2, —1, 0 

d) Chắc chấn (vì —2 < 0, mà d < —2, nên đ < Ô). 


a)+3>0; b)0>-—13; 

e€)—25 < - 9 hoặc -25 < 0 ; đ) +5 < + 8 hoặc —5 < + 8. 
Chú ý : Đây là các phép tính trên số tự nhiên đã biết. 

a)4; b)20; c)4; đ) 294, 


7A- BT TOÁN ê -T1 9? 


30. 
31. 


32. 


33. 


7;~2;~3;—8 ; ~ 9 lần lượt là số đối của các số —7, 2, | —23 | , | 8Ì, 9. 
4a) 6; —5 ; 1 ; —1 lần lượt là số liền sau của các số 5, — 6, 0, —2 
b)—12;—L; 1 ; - 100 lần lượt là số Hên trước của các số —11, 0, 2, —99 
c) a là số nguyên âm. 


a)B={5,-3;7;-5;3;~—7 ] 
bB)C=(5;-3;7;-5;3}. 


a) —99 | > | —100; b)~542 |< | -263 ; 


đ) —150 [<} 2. 


a) 12, 6, ~2 lần lượt là số liền sau của các số I1, 5, —3 
b) ~11, —5, 3 lần lượt là số đối của các số 11, 5. —3 
c) —12, — 6, 2 lần lượt là số hên trước của các số đối của 11, 5, —3 


e) 100 | > | 100; 


đ) Các kết quả là các số đối của nhau : Số liền trước của số đối của một số là 


số đối của số hân sau của nó. 


Bài tập bố sung 


3.1. 
Số nguyêna | Số hển trước a | Số liền sau a 

—4 -5 -3 

9 § 10 

Ñ) ¬l | 
3.2. a= 5 hoặc a=-—5. 
4.3. a) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là —9, có hai chữ số là —99 ; 

b) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là —1, có hai chữ số là —10. 

3:4. a)Ð; b)§; c)Ð. 
§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu 
35. a) 5500; b)-ló ; c) -52. 
36. a)-335; b)35; c) 58. 
08 


TB- BT TOÁN 6 -T1 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


4) —6)+(-3)=~9 [<| ~6; b) (~9) +(12) = (21) | <| (20). 


Nhiệt độ giảm 6°C, nghĩa là tăng — 6°C. Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở 
Mát-xcơ-va là : (—7) + (— 6)= —13 (®C). 

a) (~28) + (—10) = — (28 + 10) = -38 ; 

b) 267) + (—33) =— (26? + 33) = 300. 

a) Nhiệt độ táng 122C, nghĩa là tăng 129C 

Nhiệt độ tăng —23”C, nghĩa là giảm 39C 

Nhiệt độ tăng 02C, nghĩa là không thay đổi. 

b) HS tự làm. 

a)2, 4,6, 8, 10, 12,... b) —3, —5, —7,T— 9,—L1, —13,... 


Bài tập bổ sung 


4.1. 
4.2. 
4.3. 


Á5. 


a) x=—100 ; b)x =~—120. 
Đúng. 
So sánh : _ a) |3 + 17| = |3|+|L7 20); 


b) |(—3) + (17) = [3| + |I7| œ 20). 


Nhận vét : Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng đấu bằng tông các 
giá trị tuyệt đối của chúng. 
Chọn (R). 


Cộng hai số nguyên khác dấu 


a) 14; b) -32; c)-250. 
a) -36 ; b) |~29| +(~11)=29+(11)=18; c)—110. 
a) 37 +(-27)= 10 & (—27) + 37 


b) l6 + (~16) =0 =(_—105) + 105. 

a)123+(-3)=120<123 và e)(-55)+(—15)=-—70< -55 

(một số cộng với một số âm sẽ nhỏ hơn chính nó) ; 

b) (—97) +7 = — 90 > — 97 (một số cộng với một số dương sẽ lớn hơn chính nó). 


99 


47. 


48. 


49. 
50. 
51. 


3. 
13. 
34. 
5. 


56. 


a)K=—8,(-8)+(-3)=-1l1; b)x=20; 
c€c)x= l4; đ) x= —13. 
a) Đếm tăng dẫn I, 2, ... hoặc xem trên trục số hoặc cộng với 5..ĐS : 5. 


b) Đếm lùi dẳn 2, 1, 0, -1,... hoặc xem trên trục số hoặc cộng với -7. 
ĐS:—-4. 


a)—4,—I. 2, 5, 8,... 

b) 5,1,—3,—7,T—L1,... 

a)— 60; b) -30 ; €) — 400. 
a) 40; b)20; €) 2. 


Làm bằng cách nhắm rồi kiểm tra lại (đối với ba cột cuối). Kết quả như sau : 


a 1 
| b 9 ˆ| 
a+b |8] — 
a}(—15) + (-25)= - 40; b) (—87) + 13=—74. 
a)x= lÔ; b)x=-2. 
Số liền trước của a là a + (—1). Số liền sau của a là a + 1. 
a) (—76) + (—24) = —L00 ; b)39 +(—15)= 24; 


c) 296 + (—502) = -206. 
10=5+5;—8 =(— 4) +(_— 4); —16 = (—§) + (—8) ; 100 = 50 + 50. 


Bài tập bổ sung 


s.L. 


s2. 


5.3. 
5.4. 


100 


Py-ta-go sinh năm —570. Lương Thế Vinh sinh sau 2011 năm. Vậy Lương 
Thế Vinh sinh năm —570 + 2011 = 1441. 


._ a) Nhận xét : -24 = ~27 + 3, ~2l = -24 + 3, nên hai số tiếp theo là : —18, 


—l5; 

b) Tương tự, hai số tiếp theo là : 2, 8. 

Chọn (D). 

a)~17 = (1) + (—l6) = (—16) + (~l) = (-2) + (—15) = (15) + (—2). 
=...=(~Ñ) + (~9) = (~9) + (—) ; 


5.5. 


§6. 


Ä7, 


58. 


(2. 


63. 


b) —17 = (—6) + (11) = (—11) + C6) = (—7) + (—10) = (—10) + (—7) 
=(-8) +(-9) =(-9) + (8); 

c) —17 =(—19) +2 =2 +(T—19)= (18) + =1 +(18). 

Ta có : (5) +5 =0; (—5) +0=—5 ; —16) + 5 =—11. 


Tính chất của phép cộng các số nguyên 

a) 248 + 2064 + [(—12) + (—236)] = 248 + 2064 + (—248) = 
= [248 + (—248)] + 2064 = 2064. 

b) ĐS : - 900. 

a)x=_—5, - 4,—3, -2, —l,0, 1,2, 3,4 

ĐS : —5 (vì các số còn lại là từng cặp đối nhau và số 0). 

b) ĐS : 0. 


ĐS:7+3+(- 4) = 6 (mét), ta cũng có thể tính : (7 + 3) — 4 = 6 (mét). 
a) [Š + (—7)] + [ð + (1)] + [13 + (-15)] = (—2) + (—2) +(-2)=— 6 
b) 6. 


a)(—CI7)+5+8+ 17 =[(17)+ I7]+(SŠ+8)=13 


h) —10. 
A)-]]+vy+7=y+[(-Il)+7|=y+(€4) 
b)x+8; c)a+ 47, 


Trước hết ta cần nhận xét : 
(~+(—2) +(—3) + (—4)+ 
+5+6+7=8ä. 
Mặt khác tổng của ba bộ ba số "thẳng hàng" 
bằng 0 nên ta có tổng của sáu số xung quanh 
và ba số đứng giữa cũng bằng 0. 


Hình 32 


101 


65. 


69. 


70%. 


71. 


72. 


102 


Từ đó suy ra : Số đứng giữa + số đứng giữa + 8 = 0, nên số đứng giữa = - 4. 
Từ đó, ta có cách điền như hình 32. 


a)—10; b) 250; c) 200. 

a) ÐS : 58 + (38) = 20 

b) ÐS : 0 vì là tổng của các cặp số đối nhau và số 0. 

Trước hết, ta xác định vị trí của hai ôtô trên hình vẽ (h.33). 


A E O NAM B 
t+t—+———— ta a-- 
~30 0 30 40 (km) 

Hình 33 


a) Sau một giờ ôtô thứ nhất đến điểm M, ôtô thứ hai đến điểm N. Theo hình 
trên hai ôtô cách nhau 10 (km) ; 


b) Sau một giờ ôtô thứ nhất đến điểm M, ôtô thứ hai đến điểm E. Theo hình 
trên hai ôtô cách nhau 70 (km). 

Có thể đặt một bài toán như sau : Một người bước từ O về phía A 15 bước 
rồi quay lại bước về phía B 25 bước. Hỏi người đó cách điểm đứng ban đầu 
O bao nhiêu bước ? 

Hồng đúng, vì tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm luôn lớn 
hơn số hạng âm và nhỏ hơn số hạng đương. 

Chẳng hạn : -3 < (—3) + 2= T—1 <2. 


a) 6, 1, ~ 4,—9, —14. Tổng bằng —20 
bJ —13, - 6, 1, 8, 15. Tổng bằng 5. 
Xem bảng dưới 


(HS tự tìm những cách khác) 


Bài tập bổ sung 


6.1. 
6.2. 


6.3. 
6.4. 


6.5. 


§7. 


73. 
74. 
75, 


76. 


a)Ð; b)S; c)ĐÐ; d) §. 
Chẳng hạn : b) 5 + (—5) =0; 
đ® |2 + (-13) + 7| =|-4| =4 
¿| + i-13| + [| = 22. 
x+255 =(~47) + 45 + 255 =(—47) + 300 = 253. 
x+(—-23)=(-I00) + 77 =-—23. 
Vậy x= 0. 
Vì a c Z nên a có thể lớn hơn 0, nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0. 
Nếu a > 0 thì |a| = a, nên S = 50a. 
Nếu a < 0 thì a + |a| = 0, nên S=0. 


Nếu a =0 thì S = 0. 


Phép trừ hai số nguyên 
5-8=-3; 4-(3)=7; (T6 -7=-l3; (-9)—(-8)=-l. 
0-(C9)=9, (C§8)_-0=-8;, (7?)-(-?)=. 


a 27 -12 0 5 


—a -27 12 0 (5) 


Ta có thể bắt đầu từ cột 1 hoặc đòng l bằng cách thử trực tiếp với số 3 và 7. 
Cộtl:2x7+3=17(S) 

2x7-3=11@®) 

2x3+7=l2(S) 

2x3-7=-l(Ñ) 
Vậy cột I:2x7—3= l1. 


103 


78. 
79. 


§1. 
82. 


HHHHHHE 
2 - 01 - 

dnHnHnr 

BE -l - RE 


7 -EE - EFE 
MmmMHM... 


Dòng I:  2x3—7=-—l (đã thử ở trên) 
Cột 3 : 3+4x7=3I(Đ) 
3—4x7=-25 (S) 
Vậy, cột3: 3+4x7=31. 
Dòng 2 còn dấu "—". Vậy cột 5:  7—3+lI=5(ĐÐ) 
Dòng 3:  7+4x3= 19(Ð) 
Dòng 5: 3 7+ I = -3 (Ð). Xem bảng trên. 


a) (28) - (32) =(-28)+32;,  b)50+21; ©)(- 45) + (—30) ; 
đ)x+(-80) ; e)7+(-a) ; ø)(-25)+a. 

a) 13; b)26; c)—2; đ)—46 ; e)—17; g) 18. 
Đếm trên trục số : a) 6 ; b)2; €c)7% đ)7, 
Chẳng hạn : Đổi dấu "+" thành "—" trong các ví dụ a, b và các ví dụ dưới đây : 
€)—l—2—-34+5-67+8-9_ =-I00 

đ)9+8§—76+5—43—2-~ I =-I00 


e)—98+7—6—5+4—-3+2—] =-I100 
g)—-9+8+7+65-4+32+l  =I100 


a)8—(—4)= 12; b) (—5) - (-3) = ~2. 


a)7+9+(-3)= 13; b) —3) +8+(-II) =(-14) +§=- 6. 


luonluon.com 
luôn luôn chữm com 


83. 


87. 


a) Vì 3+ 4= 7 nên x=4; bìx=—5; c)Xx=-—!. 
Đông ý với ý kiến của Tín (xem bài 69 SBT Toán ó tập một, bài 45 SGK 
Toán 6 tập một). 
Ví dụ : (—3) - (—5) = 2, với 2 >—3 và 2 > —5 ; 
Và: (5)—(~2)=-3, với -5 <~3 <~2. 
a) (—98) + 8 — (~98) - 22= 8 - 22 =~14 
b) ~ (—-98) — 6l + 12 +61 =— (—98) + 12 = 110 
c)6]1 -(—25)+7—8+(-25)=6l—-1=60 
đ) (_25) - 24 — (—98) + 24 + (—98) = 25. 
a)x+xÌ =0 nên | xÌ là số đối của x. Vậy x< 0; 
b) x— | xÌ =0 nên | x | =x. Vậy x>0. 
Ông Năm còn nợ : 
150 ~ 100 = 50 (nghìn đông). 


(Nếu coi ông Năm nợ 150 nghìn đồng nghĩa là ông Năm có —150 nghìn đồng, 
thì sau khi trả nợ ông Năm có : 


(—150) — (—100) = —150 + I00 = —50 (nghìn đồng). 
Điều đó cũng có nghĩa là ðng Năm còn nợ 50 nghìn đồng.) 


Bài tập bổ sung 


7.1. 


7.2. 


a)x+ 13=32-— 76 = 32 +(-76) = -44. 
Vậy x = —57 vì (57) + 13 = —44. 
b)x=8. 
Nhán xét - SỐ vốn của nhà kinh đoanh sẽ cộng thêm với số lãi hoặc trừ đi số lỗ, 
Sau hai năm, số vốn của nhà kính đoanh sẽ tăng : 
23 — 40 = -L7 (triệu đồng). 


105 


Sau ba năm, số vốn của nhà kinh doanh tăng : 
~17 +63 = 46 (triệu đồng). 


7.3. Chọn (C). 
7.4. a) 


b) Nhận xéi : X— Y Và y — X là hai số đối nhau. 


§8. Quy tắc dấu ngoặc 


89. a) l6; b) —10 ; c) -1D; đ)0. 
9. a)x+7l; b) —p. 
91. a)—-097;, b) -29. 


92. ĐS:a)158; b)— 135. 
93. a)x+b+c=(C3)+(-4)+2=(-7)+2=-5 
b)ìx+h+e=0+7+(-8)=-I. 


94*. Trước hết ta có nhận xét, tổng của 9 số đã cho bằng 33. Nếu tổng của bốn số 
trên mỗi cạnh là 9 rhì tầng của ba bộ bốn số là 9 x 3 = 27, có sự chênh lệch 
đó là do mỗi số ở đỉnh được tính hai lắn. Như vậy ba số ở đỉnh sẽ là —1, —2, 
—3. Các trường hợp ló. I9 tập luận tương tự. Ta có kết quả như hình 34. 


đc, @) 2) €Ù 
@) Ớ) ) gì 6) G) 
ŒG>G}—G}> C3) G}@}-@} @) @} @}—G}—-Ó@) 
a) b) e 


) 
Hình 34 


106 


Bài tập bổ sung 


8.1. 
8.2. 


8.43. 


§9. 
95. 


Chọn (D). 


Cột A CọtB 

(2010 — 1000) ~ 2010 900 
(427 ~ 2009) — (27 ~ 2009) 

28-7-1000) | 


400 


a)x=-—09, —8,—?,...,—l,0, 1,2,..., 13, 14. 
b) Ta cần tính tổng : 


S=(-9)+(-8)+..+(_-l)+0+1+2+..+8+9+ 10+ 11+... + 14. 


Cách ï : Ta nhận thấy : 
M=(-9)+(-8)+..+(-l)+1+2+..+9 

= [(-9) + 9]+ [(-8) + 8| +... + [CD +1]= 0 
Nên S=M + I0+ I1+ 12+ 13+ 14=0+60=60 
Cách2:N=1l+2+3+..+13+14 
N+N =(Í+l4)+(2+13)+..+(13+2)+(14+) 

= 15.14 

Vậy N= 15.14: 2= I5.7 = 105. 
Tương tự P = l +2+...+8+9=10.9:2=9.5 =45 
hay —P = (—1) + (—2) +... + (—8) + (—9) =—45 
Nên S=N—P = 105 — 45 = 60. 


Quy tắc chuyển vế 


1II-(15+lI)=x-(25-9) 
11— lS—-1l=x-— l6 
-l5=x— l6 
16— 15=x 


l=x 


107 


%6. 


97, 


98. 


102*. 


103*, 


104. 
105. 


106. 
107. 


108 


a2) 2—-x=17-(-5) b) x—- I2=(-9)~ l§ 
2-x=1l7+sS x—12=-24 
2-22=x x=l2-24 

x=-20 x=-l2 


a) aÌ =7 nêna =7 hoặc a = ~7 
b)la+6Ì =0 nên a + 6 =0 hay a =-—6. 
a) Tổng là : 14 + (—12) + x 
b) !4+(—12)+x= 19 

x=l1l0- 14+12=8 


Vậy x=8. 
a)x=7-a; b)x=a- 24. 
- Aa)xX=a-b; b)x=b-a. 


Quy tắc : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng 
thức ta phải đổi dấu số hạng đó : dấu "+" đổi thành dấu "-" và dấu "—" đổi 
thành dấu "+". 

Áp dụng quy tắc trên (bài I0) 

a) Vì _x - y >0 nên x >0 + y (chuyển —y từ vế trái sang vế phải) 


hay x > y. 

b) HS tự làm. 

a)la—b| =[(3)— 5Ì =|—&| = 8 (đm vị) 

b)la~bl =|15~37| =l—22| = 22 (đơn vị). 
ĐS:x=-9. 

4)21—32(=-11); b) 35 — 31 (+ 4). 


37 —(—70) = 37 + 70 = 107 (2C). 

a) 2575 + 37 — 2576 - 29 = (2515 — 2576) + (37 — 29) = (—1)+ 8 =7. 
b) 34 + 35 + 36 + 37 — I4 ~ 15 — 16 - 17= 

= (34 ~ 14) +(35 ~ 15) + (36 — 16) + (37 - 17) 

= 20 + 2 + 20 + 20 = 80. 


108. 
109. 


119. 


111%. 


HS tự làm. 

Xét tổng của cả ba nhóm ; với điều 
kiện ba nhóm có tổng bằng nhau thì 
hãy xét xem mỗi nhóm có tổng là bao 
nhiêu. 

Kết quả như hình 35. 

a) Điểm của B bằng số đối của tổng 
số điểm của A và C nên điểm của B 
là —5. 


Hình 35 
b) Tổng số điểm của A và B là 12, nên điểm của C là —12. 


Với cách chơi của bạn thứ hai, ta thấy ngay giá trị tuyệt đối của tổng cuối 
cùng không nhỏ hơn : 


I9+20—I—1-—...—1= 30. 
————— 
9 số hạng 
Như vậy, bạn thứ hai luôn thắng. 


Bài tập bổ sung 


9,1. 


9.2. 


9.3. 


a) |a +3|=7,nêna+3=7 hoặc a+3=-7 


haya=7-3=4; a=-7-3=-]0. 

b) a ~ 5| = (—5) +8 = 3 

Vậya—5=3 hoặc a-5=-¬3 

hay a=Š+3=8 hoặc a=-3+5=2. 

x-(l7-x)=x-—7 

hay K=x—-7+17-x=(_7+?)+(x—x) 
x=10. 


a) Cách 1 : Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng 
hai số tự nhiên bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0. Nên a = 0 và b = 0. 
Cách 2 : Vì |a| > 0 và |b| > 0 nên |a| + |b| > 0. 
Vì vậy |a| + |b|= 9 khi |a| = |b| = 0 hay a = b = Ô. 
b) Tương tự : a + 5 = 0 hay a=—5 
và b—2=0hayb =2. 


109 


§10. 
1Ó. 


113. 
114. 
1IS. 


116. 


117, 


118. 


119. 


Nhân hai số nguyên khác dấu 

225.8 = I800, nên : 

a)(-225).8=_—I8§00; b)(-8).225=_- I800; c)8.(-225) = -I§00. 
a) —56 ; b) —24 ; e)—144; đ) -900. 
a)(-34).4<0; b)25.(-7)<25; c)(—-9).S<~®9. 


Mỗi ngày số vải tăng 350. x (cm). : 

a) 5250 (cm) ; b) — 3500 (cm). 
Chú ý : Trong câu b) số vải giảm đi 3500 xenuimét, 

a) Ta thấy 72 = 8. 9, nên dự đoán x = 9. 

Thử lại : (—§).. 9 = —72. đúng. Vậy x = 9. 

b)x=-9; c)x=10; đ)x =IL, 
a)X+X+xX+X+Xx=5.x. Với x= -5, la được : 5. (—5) = -25. 
b)ÐS : - 32. 

(12—17).x=(—5). x. Nên 

(5).2=-10; (—5).4=-20; (-5).6=-30. 


Bài tập bố sung 


19.1. 


4) 4x— 3y =4.(~?)— 3.(—5)=~28 — (~15) 


=-28 + I5=-14. 
b)x(y+9)+5x =(-?X_-5+9)+5(-?) 
=(-7).4+5(~7) 
= -28 - 35 =- 63. 


10.2.a)5 =(I— 2)+(3—4)+... + (2009 — 2010) 


L1Ô 


=(-l)+(C-l)+...+(—l 
= (~1).1005 = —1005. 


19.3. 


§11. 


120. 
121. 


122. 


123. 


124. 
125. 


126. 
127. 


128. 


b)P. =(0-2)+(4— 6) +... + (2010 - 2012) 
=(-2)+(_—2) +... + (—-2) 
= (-2).503 = —1006. 

a) Chẳng hạn x e {7, 6, 5, 4, 3,...}. 

Khi x< 8 thì x - 8 <0 nên 4(x - §) <0; 

b) Chẳng hạn x e {3. 4. 5, 6,8§,...}. 


Khi x > 2 thì x — 2 > 0 nên —3(x — 2) <0. 


Nhân hai số nguyên cùng dấu 


a)55;  b)-54; c)-l6l;  đ)2000; e) —12. 

22 .(—6) =—132. Nên : (+22) . (+6) = 132 

(-22).(+6)=—132; (-22).(—-6)=132; (+6).(_-22)=—132. 

Tổng số điểm của Long là: 2.5+2.0+2.(1)=8 

Tổng số điểm của Minh là: 1.10+2.5+1.(—l)+2.(-10)=-—I 

Vậy bạn Long được số điểm cao hơn (8 > —1). 

a)(-9).(-8)>0; b)(-12). 4< (-2). (3); 
c)(+20).(+8)= 160; (—19). (-9) = 171. Vậy (+20). + 8) < (19). (09). 
Chọn (D) (_—14). 


Điền từ trên xuống. Kết quả 
như hình 36. 


X=-3, -]. 

a)y=-—?; b) y = -200. 
(Trước hết cần rút gọn, rồi 
mới dự đoán). 

a) -192 ; b) —110; 

c) 250 000; đ) 121. 


Hình 36 


lại 


129. 


130. 
131. 


132. 


133*, 


112 


(- 4ˆ =(~4).(—4) = 16. 

Nếu y =0 thì 100. y=0 

Nếu y >0 thì 100. y>0 

Nếu y < 0 thì 100. y < 0. 

25=5.5 =(-5) .(—5) 

3ó=6.6=(C-6).C@ 

4= 7=? 7l 

Mỗi số có hai cách biểu diễn. 
a)S=v.t=4.2=8, nên người đó ở vị trí A trên hình 37 (cách địa điểm O 


là 8km về bên phải, nghĩa là sau hai giờ người đó đi được 8km theo chiều từ 
trái sang phải). 


O A 
-8 -đ 0 á k) (km) 
Hình 37 


b)S =4. (—2) = -8, nên người đó ở vị trí B trên hình 38 (cách địa điểm O là 
8km về bên trái, nghĩa là trước đó hai giờ người đó còn cách O là 8km vẻ 
phía bên trái, hay người đó hai giờ nữa mới đến được O). 


B Si _\ 
———— XE —> 
-8 -4 0 4 § (km) 
Hình 38 


c€)5 =(-4). 2 =-8, nên người đó ở vị trí B trên hình 38 (nghĩa là người đó 
đi được 8km nhưng theo chiểu từ phải sang trái). 

d)§ =(T- 4). (—-2) = 8, nên người đó ở vị trí A trên hình 37 (ngbĩa là người 
đó đi theo chiều từ phải sang trái nhưng còn hai giờ nữa mới đến O). 


Bài tập bổ sung 


1111. 


11.2. 


11.3. 


11.4. 
I1.5. 


11.6. 


§12. 


134. 
135. 


136. 


a) (15)x + (?)y = (—153(—4) + (—7)(-3) 
=60+2[ =8l. 
b) (315 - 427)x + (46 — 89)y = (315 ~ 427)(—4) + (46 — 89)(-3) 
= (~112)(-4) + (—43)(~3) = 448 + 129 = 577. 
2) Bằng nhau ; 
b) (—§1)(-8) = 648 > 10.24 = 240. 


Vì x.x là tích của hai số nguyên khác 0 cùng dấu nên là một số đương, do đó 
x.x >0, l 


Chọn (A). 

a) Chẳng hạn x e (8, 9, 10, 11, 12, ...}. 

Khi x > 7 thì x — 7 > 0 nên 1983(x — 7) > 0. 

b) Chẳng hạn x e {—4, -5, —6, 7, —,....). 

Khi x < -3 thì x + 3 < 0 nên (—20103(x + 3) > 0. 
Nếu a = 0 thì (—5}a = Ö; 

Nếu a > 0 thì (—5)a <0; 

Nếu a < 0 thì (—53a > 0. 


Tính chất của phép nhân 

a) -1932; b) 672. 

a)-53. 21 =-53.(20+1)=-53.20—53.1 

=~ 1060 - 53=-—1113 

b) 45. (12) =45.. (—10) + 45. (—2) = - 450 — 90 = —540. 

a) (26—6).(—4)+ 31. (7 -13) = 20. (— 4) +31. (—20) 
=-20. (4 + 31) =--20. 35 =—700 

b) (—18). (55 - 24) - 28. (44 — 68) =—I8. (31)— 28. (—24) 
=~ 558 + 672 = 114. 


BA-BT TOÁN 6 - T4 113 


1ã7. 


138. 


139. 
140. 


141. 


142. 
143. 


144. 


145. 


146. 
147. 


148. 


114 


a) (— 4). (+3). (—125). (+25). (—8) = [(— 4). (+25)]. [(~125).. (—8)]. +3) = 

=(-100).. (+1000).. (+3) = ~300 000 

b) (— 67). (I_~ 301) — 301 . 67 =(— 67). 1 +67. 301 — 67. 301 = - 67. 

a) ĐS : (—7)Ế 

b)(—4).(—4).(- 4). (5). (—5). —5) = 

={(-4).(-%].[( 4). (—5)]. [C- 4). (—5)=20. 20. 20= 20Ỷ. 

a)âm : b) dương; c) dương; d)âm; e) dương. 

(+. 2).(~3).(—4). (5). (6). (7? =-(1.23.3.4.5.6.7)= 
=~7! =~5040. 

a) (8). (—3)”. (+125) = [(—2). (~2). (—2)]. [(-3) . (-3) . (—3)]. (5. 5. 5) 

=Í[(-2).(-3). 5]. [(-2). (~3) . 5]. [(-2). (-3). 5] = 30. 30. 30 = 302 

b) 27. (~2)”. (—7). (+49) =[3. 3.3]. [2). —2). (-2)]. (7). I-7). C7] 

=[3. (-2). 7). [3.(—2). (~].[3.-2).(—?)]=42.42. 42 = 42. 

ĐS:a)2400;  b) 1250. 

a) (~3). 1574. (7). (11). (~10) >0 

b) 25 — (37). (29). (—154).2 >0. 

a) (75). (27). (—x) = (75). (—27).(- 4) ={[(— 4). (—75)]. 27) 

= 300. (27) = —Ñ100 

b) ÐS : —1200. 

a)(—L1).(8—9)=(—11).[8]—=€19).[9[=[n] 

b) (—12). 10— (9). 10 = [—12 - (—9)].. =|-30|. 

Chọn (B) 288. 

a) ~2, 4, —8, l6, 32, 64 

b) 5. —25. 125, — 625, 3125, —15625. 

a) a2 +2.a.b+bˆ =(-7)ˆ+2.(—7). 4+4” =49— 56+ l6= 9 

và (a+b).(a + b) = [(—7) +4]. [(7) +4] = (3). (—3) = 9. 


8B- BT TOẢN 6 - T1 


b) a^—bˆ =(-7)” -4ˆ =49-16= 33 

và (a+b).(a—-B)=[(-7)+4].Í(-7)- 4Ì =(-3).(—l1)= 33. 
149. a) (—5).(— 4) + (—5). 14= (~5). |(—4)+|L4| |=[_s0l 

b) 13.([—3]+8) =13. (—3+13.8 ]= 65. 


Bài tập bổ sung 
12,1, Chọn (A). 
12.2. a) 43.009 =-—43(100 - 1) = —43.100 + 43.1 
=—4300 + 43 =—4257. 
b) -45(-49) = -45(I —- 50) =—45.1 + 45.50 
= —45 + 2250 = 2205. 
12.3. a) (—I)(—2)(—3) ... —2009)<0; 
b) (—1)(-2)(-3) ... (—10) = 1.2.3... 10. 
12⁄4. 2) 29(—13) + 2729) + (—14)(~29) 
= 29(_—13) + (—27).29 + 14.29 
= )19(—13 — 27 + 14) = 29.(—26) =—754. 
b› HD : đổi dấu của số hạng 37 để có thừa số chung. 
ĐS:222. 


12.5. a) a(b + c) — b(a — c) = ab + ac — ba + be 
= ác + bc = (a + b)c, 
b) (a+b)(a- b) =aa+b.a- a.b —-b.b. 


= a" —b, 


§13. Bội và ước của một số nguyên 


150. Muốn tìm một bội của 2, (—2) 1a nhân 2, (—2) với một số nguyên nào đó. 
Chẳng hạn : : 
Năm bội của 2 là : 2. 1=2;2.(—1)=-2;2.2=4;2.(-2)=—-4;2.3=6. 


H5 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


116 


Năm bội của —2 là : -2 ;2;—4;4; — 6. 

Tổng quát : Các bội của 2 có dạng là 2. q với q e Z.: 
0;-2;2;—-4;4;—6;6;-§;8§;... 

Các ước của —2 là : —l1, l,—2, 2. 

Các ước của 4 là : —I, 1, —2, 2, -4, 4. 

Các ước của 13 là ; —1. 1,—13, 13. 

Các ước của I5 là : —1. 1, -3, 3.—5. 5, —I5, 15. 

Các ước của Í là : —1, ]. 

Lập bảng ta thấy : 

a) Có 15 tổng được tạo thành 


A 
+ 4 5 6 7 8 
B 
I3 17 
14 18 
15 19 


b) Trong đó có 5 tổng chia hết cho 3 là : 18. 18. 21, 21, 21. 
Như vậy có hai tổng khác nhau chia hết cho 3 là 18 và 2ï. 

a)x=-—3 

b) | xÌ = 8 nên x =—8, hoặc x = 8. 


5 và -5 ; 6 và ~6. 


Các cặp số nguyên (khác 0) đối nhau đều có tính chất này (và chỉ có những 
cặp số này). 


a) (36) : 2 =—18 |Đ|: b) 600 : (~15) =- 4 | S]: 
c)27:(D=27[SỈ; đ) (~65) : (8) = 13| Ð]. 


157. 
158. 


a) [(—23). 5}: 5=-—23 ; b) [32. (—7)]: 32=-—7. 
Điền từ trên xuống. 
Kết quả như hình 39. 


Bài tập bổ sung 


13.1. 
13.2. 


13.3. 


HS tự làm. 
a) Ta có x+4=(x+l1)+3 

nên (x + 4) ; (x + 1) khi 3 : (x + l), tức là x + ! là ước của 3. 
Vì Ư(3) = {[—1; 1 ; —3 ; 3}, ta có bảng sau : 


ĐS:x=—4,-2;:0;2. 

b) HD : Ta có 4x + 3 = 4(x — 2) + II, 

nên (4x + 3) : (x — 2) khi 11 : (x — 2), tức là (x — 2) là ước của 11. 
ĐS:xe{-9;1;3; 13}. 

a) 2|x + l| = 10 = |x + I| = 5 

=x+l=5hayx=4 

hoặc x + 1 = ~5.hay x = —6. 

ĐS:x=4,x=-6. 

b)x=4. 


117 


Ôn tập chương II 


159. 


160. 


161. 
162. 
183. 


1ó4. 


165. 
166. 


167. 


168. 


118 


-a) b) Xem hình 40 
Le| H4 
le| lai 
Hình 40 
c)c=lel =|-cl >0,-e<0; 


-d=lả| =|-dl >0, d<0. 
Xét ba trường hợp : b > 0,b < 0,b =0. 
Khib> 0 thì b > —b và —b < ÔÖ 
Khib < Ô thì b < -b và -b> 0 
Khib=0thìb=-b=0. 
- 33,— 15,—- 4,—- 2,0,2, 4, 18, 28. 
a)— 25; b) 208 ; e)— 379; đ) 638. 
a)X=—3,— 2, T— 1,0, 1, 2, 3, 4. Tổng bằng 4 


-b)x=-6,—5,- 4,— 3,— 2, — 1,0, 1,2, 3, 4. Tổng bằng - 11 


€)x=~— I18,— 17,... — 1,0, 1,2, .... 18, 19. Tổng bằng 19. 


a)a =— 4 hoặc a = 4; b)a=0; c) không có a nào thoả mãn ; 
đ)a=- 8 hoặc a = 8; e) a =—2 hoặc a = 2. 
a) -60; b)-21; €)27; đ) 6. 


a) (—8)“. 3Ÿ =64. 27 = 1728 
b) 92.(~5) =§1.625 = 50 625. 


a)2.x— IR=10 b)3.x+26=5 
2.x=lI0+lã&=28 3.x=5-26=-2l 
x=l4 XE=-7 


clx-2Ì =0 nên x—2 =0 hay x =2. 

a) I§.17—3.6.7=1I§.17~ !1§.7=18§.(17—7)= I8. 10 = 180 

b)54—-6.(17+9)=54-6.17-6.9=-6.17=- 102 

c€)33.(17-5)~-17.(33-5)=33.17-33.5-17.33+ 17.5 = 
=(-33+ 17). 5 =-l6. 5 =— 80. 


169. Lập bảng nhân, ta thấy : 


-9 | 12 
-18 | 24 
27 | -36 
-45 | 60 ` 


a) Có 12 tích được tạo thành 
b) Có 6 tích lớn hơn 0) và 6 tích nhỏ hơn 0 
©) Có 6 tích là hội của 9 là : 
9, ~—18, —18, 27, —45, —36. Trong đó có 5 tích khác nhau là bội của 9. 
đ) Có 2 tích là ước của 12 là : -ó, 12. 
ILI. HS tự làm. 
M.2. HD: U(13) = {—L; 1; ~13 ; 13), lập bảng. 
ĐS:xe {2;:4;—10; 16). 


119 


Phân HÌNH HỌC 


Chương I - ĐOẠN THẲNG 


§1. 


120 


ĐỀ BÀI 


Điểm. Đường thẳng 


Dùng các chữN, P, b, c đặt tên cho các 
điểm và các đường thẳng còn lại ở hình I 
rồi trả lời các câu hỏi sau : 


a ) Điểm M thuộc những đường thẳng nào ? 


b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và 
không chứa điểm nào ? 


e) Đường thẳng nào không đi qua điểm N ? 
d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c ? 


+? 


Hình ! 


e) Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ? 
Điền một cách thích hợp vào các ô trống trong bảng sau : 


Cách viết thông thường Kí hiệu 


Các điểm A, B nằm trên đường 
thẳng q nhưng điểm C nằm 
ngoài đường thẳng ấy 


3. 


A. 


a) Vẽ đường thẳng a ; 
b)Vẽ ÀAca, Beca, Ccđa, Dẹa. 
Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế. 


Bài tập bổ sung 


1.1. 


1.2. 


1.3. 


Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây 

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a. 

b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N. 

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V. 

d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường 
thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường 
thẳng d không chứa điểm Z. 

e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p ; 
điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m ; hai 
đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R. 
Dựa vào (hbs.1) nối mối ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả 
đúng. 


2) Điểm B 


Cật B 
a) không thuộc các đường thẳng m, n và d 


b) nằm trên cá 2 đường thẳng m, n và đ 
c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d 
đ) thuộc cả 2 đường thẳng d và m 


e) thuộc cả 2 đường thẳng m và n | 


Hình bs 1 


Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 
a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng. 
b) Một điểm có thể đồng thời thuộc hai đường thẳng. 


12I 


§2. 


122 


c) Một điểm có thể đông thời thuộc ba đường thẳng. 

đ) Một điểm có thể đông thời thuộc nhiều đường thẳng. 
e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm. 

0 Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm. 


ø) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những 
điểm không thuộc a. 


Ba điểm thẳng hàng 


Với ba điểm A. B, C như trên hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm 


còn lại không ? 
B Á 
TM 
hi bì 


Hình 2 


Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 


Á 


Hình 3 Hình 4 li 
Xem hình 4. Hãy đọc tên : 
a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng 
b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng. 
Vẽ ba điểm M, N. P thắng hàng sao cho : 
a)N, P nằm cùng phía đối với M 
b)M. P nằm khác phía đối với N 
c) M nằm giữa N và P. 


19. 


11. 


12. 


143. 


Bài tập bổ sung 


2.1. 


22. 


Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. 
Có mấy trường hợp hình vẽ 2 

Vẽ ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho : 

a) Điểm A không nằm giữa hai điểm B, C 

b) Điểm A nàm giữa hai điểm B, C. 

a) Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng thì có mấy trường hợp hình vẽ 7 
b) Trong mỗi trường hợp. có mấy điểm nằm giứa hai điểm còn lại ? 

e) Hay nói cách vẽ ba điểm không thẳng hàng. 

Xem hình 5. Hãy đọc tên : 

a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P 

b) Điểm nằm giữa hai điểm M, Q _ sẽ ẹ 
c) Điểm nằm giữa hai điểm N, P. Hình 5 


Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai 2? 

a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G, K 

b) Điểm H nằm giữa K, G và điểm H nằm giữa G, K 

c) Điểm G nằm giữa K, H và điểm H không nằm giữa G, K. 
Hướng dẫn : Vẻ hình, quan sát rồi trả lời. 


Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng 
hàng có trong hình ba 2. 


Vẽ từng hình theo cách diễn đạt 
bằng lời trong mỗi trường hợp sau 
đây ñ 

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và 
điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Hình bs 2 

b) Ba điểm M,N, P thắng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với 
điểm P. 

e) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với 
điểm Z. 


123 


2.43. 


2A. 


đd) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa 
hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F. 


e) Bốn điểm R, S, T. U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S 
nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với 
điểm U. 


Mỗi cầu sau đây là đúng hay sai? 

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng. 

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. 

c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm nằm vẻ cùng phía đối với điểm 
còn lại. 

đ) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với 
điểm còn lại. 

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía đối 
với điểm còn lại. 

Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C. 
Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói: 


"Một con bơi trước, trước hai con 
Một con bơi giữa, giữa hai con 
Một con bơi sau, sau hai con ”, 


Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn 
Anh lại khẳng định như vậy ? 


§3. Đường thẳng đi qua hai điểm 


14. 


15. 


124 


Cho ba điểm A, B, C không thắng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các 
cặp điểm. 

a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả ? 

b) Viết tên các đường thẳng đó 

c) Viết tên giao điểm của từng cặp đường thẳng. 

Cho ba điểm R, S, T thẳng hàng : 

a) Viết tên đường thẳng đó bằng các cách có thể 

b) Tại sao nói các đường thắng đó trùng nhau ? 


16. 


17, 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Vẽ đường thẳng a. Lấy A e a.B ea,C ea,D £ a. Kẻ các đường thẳng đi 
qua các cặp điểm. 


a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) ? 
b) Viết tên các đường thẳng đó. 

c) D là giao điểm của những đường thẳng nào ? 

Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau : 
a) Chúng có 1 giao điểm 

b) Chúng có 3 giao điểm 

c) Chúng không có giao điểm nào. 

Vẽ 4 đường thẳng cắt nhau từng đôi một trong các trường hợp sau : 
a) Chúng có tất cả I giao điểm 

b) Chúng có tất cả 4 giao điểm 

c) Chúng có tất cả 6 giao điểm. 

Vẽ sao 5 cánh như hình 6. 

a) Đặt tên cho các giao điểm trên hình 6. 

b) Đọc tên các bộ 4 điểm thẳng hàng ? 


c) Năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho 

nhiều nhất mấy giao điểm ? 

d) Vẽ một hình khác có 5 đường thẳng cắt 

nhau từng đôi một và cho I0 giao điểm. 

Cho hai điểm A, B. 

a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ? 
b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ? 


Cho ba điểm X, Y, Z không thẳng hàng. Ta nói gì về hai đường thẳng XY 
và XZ? 


Hình 6 


Xem hình 7. Dùng kí hiệu c hoặc ø điền vào chỗ trống cho thích hợp. 


O... đường thẳng RS .sÓ 
R ... đường thẳng ST 

Ẫ R ST 
5... đường thắng OT' ——x——t>— 
T... đường thẳng SR. Hình 7 


124 


Bài tập bổ sung 


3.1. 


3.2. 


3.3. 


§4. 


Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 

a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trước. 
b) Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước. 

c) Có đúng sáu đường thẳng đi qua bốn điểm (phân biệt) cho trước. 

đ) Hai đường thẳng phân biệt thì song song với nhau. 

e) Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. 

Ð Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau. 

g) Hai đường thắng không phân biệt thì trùng nhau. 


h) Ba đường thẳng phân biệt, đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm 
(phân biệt). 


Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây 
a) Hai đường thẳng có chỉ rnột điểm chụng. 

b) Hai đường thẳng có đúng hai điểm chung. 
c) Hai đường thẳng có đúng ba điểm chung. 

đ) Hai đường thẳng không song song với nhau. 


Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) trong mỗi trường 
hợp sau 


a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước 
b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước và không thẳng hàng. 
©) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. 


Thực hành trồng cây thẳng hàng 


Bài tập bổ sung 


4.1. 


126 


Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi trường hợp sau 
a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 
b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 
c) Hãy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 
d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 
e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng 5 cây. 


§5,. 


23. 


24. 


25. 


26. 


21. 


28. 


29. 


Tia 

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy. 

a) Viết tên hai tia chung gốc O. Tô đô một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại 
b) Viết tên hai ta đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì ? 
Vẽ hai Ha đối nhau Ox, Oy. 

a) Lấy A e Ox, B e Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay. 

b) Hai ta AB và Oy có trùng nhau không 2? Vì sao 2? 

€) Hai tia Ax và By có đối nhau không 2 Vì sao 2 

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. 

a) Trong ba điểm A, B, € nói trên thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 
b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B. 

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. 

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C 

b) Viết tên các tia trùng nhau 

e©) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC. 

Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. 

Lấy A c Ox, B c Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B. 

Hướng dẫn - Có ba trường hợp hình vẽ. 

Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. 

Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng : 

a) Điểm M nằm giữa A và B 

b) Điểm B nằm giữa A và M 

e) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B hoặc không nằm giữa hai điểm đó 
đ) Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với A. 

Bổ sung các chỗ thiếu (... ) trong các phát biểu sau : 


a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O cùng với điểm O được gọi là 
một... 


127 


b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B 


đối với... 


c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm 
nằm cùng phía đối với O là một ... 


Bài tập bổ sung 


3.L.. Hãy nối mỗi ý (tên gọi) ở cột Á với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp 


Cột A Cột B 
1) Hai tía đối nhan a) 


2) Hai tia trùng nhau b) 


3) Hai tia phân biệt €) 

(và không đối nhan) ï .ữ 
Z 

R—RE———S„ 


t 
O 
z 
l 
O 
T 
Đ h 5 | 
®) 
q r 
m 
n 


4) Tia d) 


5) Đường thẳng e) 


E 


P 


128 


5.2. 


%3. 


5.4. 


§8. 


30. 
31. 


Với hình bs 3, thì mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 
a) Us và Vt là hai tia đối nhau. 


b) Vs và Ut là hai tia đối nhau. s U V t 
€) Ủs và Ut là hat tía đối nhau. Hình bs 3 

d) Vs và VI là hai tia đối nhau. 

©) Us và Vs là hai tia trùng nhau. 

Ð Vs và VỤ là hai tia trùng nhau. 

Øø) UL và Và là hai tia phân biệt. 

h) Ut và UV là hai tia phân biệt. 

Vẽ hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai 

a) Hai ta chung gốc luôn là hai tia đối nhau. 

b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia tràng nhau. 

€) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệt. 

d) Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau. 
©) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đối nhau. 

Ð Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung. 


a) Vẽ ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, C. 
Sau đó hãy kể tên: các tia, các cáp tỉa đối nhau, các cặp tia phân biệt, các 
cặp tía trùng nhau có trong hình vẽ đó. 

bạ Vẽ bốn điểm A, B, C, D trên một đường thẳng sao cho điểm B nằm giữa 
hai điểm A, C và điểm C nằm giữa hai điểm B, D. Sau đó hãy kể tên: các 
tỉa, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phân biệt, các cặp tìa trùng nhau có 
trong hình vẽ đó, 


Đoạn thẳng 


Vẽ lần lượt đoạn thắng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình. 
a) Vẽ đường thẳng AB. 

b) Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB. 

c) Lấy điểm N thuộc tỉa AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB. 


8A- BT TOAN 6 - T1 I29 


32. 


33. 


34". 


35*, 


36. 


3. 


đ) Lấy P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB. 

e) Trong ba điểm A, B, M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 

g) Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 

Vẽ ba điểm R, I, M không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua R và M. Vẽ 
đoạn thẳng có hai mút là R và IL. Vẽ nửa đường thẳng gốc M đi qua I. 

Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại. 

Một học sinh đã vẽ được hình của mội bài tập (h.3). 

Em hãy viết đầu đề của bài tập đó. 


Hình § Hình 9 
Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9. 
Vẽ đường thẳng a. 
Lấy À ea, Beca,C e äa theo thứ tự đó. 
Lấy D ø a. Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DC. 
a) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ 


các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Về được mấy đoạn 
thẳng ? Hay kể tên các đoạn thẳng đỏ. 


b) Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các 
đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó và viết tên chúng. 


Bài tập bổ sung 


6.1. 


130 


Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau 
a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước. 

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước. 

c) Với bốn điểm (phân biệt) cho trước. 


8B- BT TOÁN 6 - Y1 


6.2. 


6.3. 


§7. 


38. 


39. 


40. 


Nhìn hình ba 4 và đọc tên: 

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 
trong số các điểm A, B, C, D, 
O). 

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn 
thắng AB ; 

c) Các đoạn thẳng cắt tía OA ; 
d) Các đường thẳng cắt đoạn 
thẳng OD. 


hình ba 4 


Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 

a) Hình gồm hai điểm A. B cho ta đoạn thẳng AB. 

b) Hình gôm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB. 
c) Hình gềm hai điểm A. B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB. 

đ) Hình gôm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB. 


Độ dài đoạn thẳng 


Xem hình I0. B 

a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn A 

thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ € 
tự giảm dân. 

b) Tính chu vi hình ABCDE (tức là Ề D 
tính AB + BC + CĐ + DE + EA). Hình 10 


Xem hình 11. Hãy so sánh hai đoạn thẳng RS và MN bằng mắt rồi kiểm tra 
bằng compa. 


C>——€) <2 


Hình Iï 


Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh theo bản đô Việt Nam. 


131 


ÁI. 


42. 
43. 


So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình I2 rồi đánh đấu cùng 
một cách cho các đoạn thẳng bằng nhau. 


A B A B 


D C D C 
Hình I2 Hình 13 


Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng. 


Đa kích thước quyển sách "Toán 6, tập một” và ghi kết quả : 


Chiêu dài :............ mm 
Chiểu rộng :...... mm 
Kích thước :...... x........ 


` Bài tập bổ sung 


7.1. 


7.2. 


132 


Chọn từ hoặc cụm từ : (l) tràng nhau ; (2) Ô ; (3) độ dài đoạn thẳng ; (4) 
khoảng cách giữa hai điểm ; (5) cách, điển vào chỗ trống thích hợp trong 
mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng. 


a) AB = 2 (cm) còn nói là.... A và B bằng 2 (em) hoặc nói là..... AB bằng 
2 (cm) hoác A...... B một khoảng bằng 2 (cm). 


b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là..... A và B bằng ..... hoặc A....... 
B một khoảng bằng ...... hoặc...... AB bằng ...... ; 


c) AB = 0 còn nói là...... A và B bằng ...... hoặc hai điểm A và B...... hoặc 
....... AB bằng..... hoặc À......... B một khoảng hằng.......... 


Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm). 


Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu : lớn hơn ; nhỏ hơn ; bằng nhau : có cùng độ 
đài ; < : = ; >, điền vào chỗ trống (...) dưới đây để diễn tả đúng về việc sò 
sảnh độ dài đoạn thẳng. 


a) AB.... CD hay CD.... AB hoặc AB ... CD hoặc CD... AB. 
b) CD và GHI.... hoặc CD và GH.... hoặc CD ... GH. 
c) AB...EF hay EF.... AB hoặc AB... EF hoặc EEF... AB. 


7.3. 


Quan sát hình bs 5. 


Đo và cho biết độ đài của các đoạn thẳng sau: 


Đ C 


Hình bs 5 


b) Chọn một trong các kí hiệu “<” hoặc “ =” hoặc “ >” điền vào chỗ tròng 
(...) dưới đây để thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng 


AB...... CD 
AB...... AC 
AB...... AOØ 
AC. so. BD 
AC...... AO 
OA....... OB 


Khi nào thì AM + MB = AB ? 

Vẽ tuỳ ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo 2 làn mà biết 
được độ dài của các đoạn thẳng AB, BC, CA. 

Cho M thuộc đoạn thẳng PQ. Biết PM = 2cm ; MQ = 3cm. Tính PQ. 


Cho đoạn thẳng AB có độ dài 1 cm. Điểm M nầm giữa A và B. 
Biết răng MB —- MA. = 5cm. Tính độ đài các đoạn thẳng MA, MB. 


133 


47. 


48. 


49. 


50. 


Cho ha điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn 
lại nếu 

a) AC+CB =AB 

b) AB+ BC = AC 

€) BA + AC =BC. 

Cho ba điểm A, B, M. biết AM = 3,7cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm. Chứng 
tỏ rằng : 

a) Trong ba điểm A, B, M khòng có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. 

b) Ba điểm A, B, M không thẳng hàng. 

Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có 
thẳng hàng không 2? 

a) AM =3,lem, MB = 2,9em, AB = 6cm 

b) AM =3,lcm, MB = 2,9em, AB = 5cm. 


Nhìn hình L4 a, b, c, không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất ? Hai 
hình nào có chu vi bằng nhau ? 


b) €) 


5L. 


Bài tập bổ sung 


§.1. 


134 


a) 


ì 4 
Hình ! A 


Nhìn hình l5, so sánh các 
độ dài AM + MB, AN +NB 
và ÁC bằng mắt rồi kiểm tra 
bằng dụng cụ. 


Hình 15 


Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài 
của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô 
trống trong bảng sau để được kết quả đúng. 


AB BC AC 

10 3 đu 

12 _ 5 
E—.. : 


§.2. 


8.3. 


§9. 


52. 


3. 


24. 


55. 


S6. 


Cho tia Ot. Trên tia Ôt lấy điểm M sao cho OM = 5cm, Trên tia đối của tia 
Ot lấy điểm N sao cho ON = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN. 


Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai 
điểm A, N và điểm N nầm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB = l0cm, 
NRB = 2cm và AM = BN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN. 


Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 


a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm. 

b) Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm. 

e) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5cm. 

Trên tia Ox, vẽ A, B, € sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = Scm. 
Hỏi trong ba điểm A. B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 
Trên tia Öx : 

a) Đặt A = 2cm 

b) Trên tia Ax đặt AB = 4em 

c) Trên tia BA đặt BC = 3cm. 

d) Hỏi trong ba điểm A. C, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 
Cho đoạn thẳng AB (h. L6). 


a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn 


thẳng CE đài gấp đòi đoạn thắng AB A B 
.——————>~ 
b) Không dùng thước đo độ đài, hãy về đoạn 


thẳng EG dài gấp ba đoạn thẳng AB. ĐỊNH 
Trên tia Ox : 


a) Vẽ OA = lcm ; OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm 
giữa hai điểm còn lại ? 


b) Vẽ OC = 3cm. Hồi trong ba điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm 
còn lại ? 


135 


57. 


38. 


Nêu cách vẽ trục số (h.!7). 


v 8) X 
————¬———— tt tt —tc 
-4 =3 -2 1 Ø l 2 3 4 
Hình 17 


a) Vẽ đoạn thẳng AB dài I2em. 


b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AR sao cho AM = 3,5cm, 
BP =9,7cm. 


c) Tính MP. 


Bài tập bổ sung 


9.1. 


9.2. 


§19. 


39. 
60. 


136 


Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2em, OB = 5cm và OC = 10cm 
Từ đó tính độ đài của các đoạn thẳng AB, BC và AC. 


a) Trên tia Ôt vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia 
Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5em. 


b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC. 


a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3em, OB = 2OA, trên tia đối của tia 
Ot vẽ đoạn thắng OC = OB, 


b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC. 


Trung điểm của đoạn thẳng 


Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm ] của AB. 


Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng 
AB. BC, DB, DC rồi điển vào 
chỗ thiếu (...) 

AB=..=..cm 
DB=...=..cm B 
Điểm B là trung điểm của... vì... 


Điểm D không là trung điểm của 
' Hình J8 
BC vì... 


61. 


Ñ2. 


63. 


&5. 


Trên một đường thẳng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm 
C sao cho ÁC = II,2 cm và B nằm giữa A, C. Vì sao điểm B là trung điểm 
của đoạn thẳng AC ? 


Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm C sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng BC. 
Lấy điểm D saa cho B là trung điểm của đoạn thẳng ID. 

a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thẳng IB không 2 Vì sao ? 

b) Vẽ trung điểm M của IB. Vì sao điểm M cũng là trung điểm của CD 7 

Vẽ lại hình 19. Không đo hãy 
vẽ trung điểm các đoạn thẳng 
CD, MN, RS. (Tính chất toán 
học sử dụng ở đây sẽ được 
học ở lớp 8). 


Cho đoạn thẳng AB và trung 
điểm M của nó. Chứng tổ 
rằng nếu C là điểm nằm giữa 
M vàBthì 


Hình 19 


CA - CB 
2 


CM= 


Cho đoạn thắng AB dài 4em, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm 
của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN. 


Bài tập bổ sung 


10.1. Mỗi câu sau đây đúng hay sai? 


a) Nếu điểm M năm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
c) Nếu MA + MB = AB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


đ) Nếu AM = S thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


e) Nếu MA + MB = AB và MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


137 


10.2. 


10.3. 


0 Nếu MA = MB = = thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


ø) Nếu ba điểm A, M, B thẳng hàng, điểm M nằm giữa hai điểm A, B và 
AM= = thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


Trên đường thăng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn 
thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ đài của đoạn 
thẳng MN khi cho trước AB = 6cm. 


Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa 
hai điểm A. B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi 
P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài của đoạn thẳng BP. 


Ôn tập chương I 


L1. 


1.2. 


L3. 


138 


Từ bài số I1 đến bài số 1.10 sau đây đều có 4 phương án lựa chọn là (A]. 
(B), (C) và (D) nhưng chỉ có một trong số đó là đúng. Chọn vào phương án 
mà em cho là đúng. 


Quan sát hình bs 6 
(A) đường thẳng d đi qua điểm T. M 


T 


N 
(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T. Hình bs 6 


(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T. 
(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T. 


Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân 
biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước? 


(A)I; (B)5; (C) 10; (D) Vô số. 
Với ba điểm (phân biệt) M, N, P thẳng hàng thì 

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P ; 

(B) Điểm M và điểm N luôn nằm khác phía đối với điểm P ; 
(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M ; 
(D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại. 


1.4. 


LS. 


L6. 


1.7. 


18. 


L9. 


1.10. 


Hai tia trùng nhau nếu 

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng ; 

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc ; 
(C) chúng có hai điểm chung ; 

(D) chúng có rất nhiều điểm chung. 


Số đoạn thẳng mà hai đầu mút của mỗi đoạn là một trong các điểm M, N, P, Q 
được cho trong hình bs 7 bằng 
t 
(A33; (B)4; MEN P Q 
(C) 5; (D) 6. Hình bs 7 


Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E 
và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm, 
NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn EF bằng 


(À) 4cm ; (B) 5cm; (C) 3,5cm ; (D) 2cm. 


Trên tia Oz vẽ hai đoạn thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của 
tỉa Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gợi U và V tương ứng là trung điểm của 
các đoạn thẳng HK, HI,, Khi đó, độ dài của đoạn thắng UV bằng 


(A) 6em ; (B) Sem ; (©) 4cm ; (D) Icm. 


Cho đoạn thẳng MN = I0cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2cm, 
điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của 
đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng 


(A) 5em ; (B) 4cm ; (C) 3cm ; (D) 2em. 


Cho đoạn thẳng MN = 14cm, điểm P nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, 
điểm Q nằm giữa hai điểm P, N sao cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là 
trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR 
bằng 

(A) 10cm ; (B) 4cm ; (€©) 3cm ; (D) 2cm. 


Cho trước 20 điểm (phân biệt). Số các đoạn thẳng có đầu mút lấy trong số 
các điểm đã cho bằng 


(A)10; (B)29; (C) 190 ; (Ð) 380. 


139 


§1. 


LỜI GIẢI - CHỈ DẦN - ĐÁP SỐ 


Điểm. Đường thắng 


Có thể đặt tên như ở hình 20. Khi đó ta có : 
a)Mea,Meb 

b)Mea,Ne a, Pga 

©ẰẶ Negb 

d)Meẹc 

e)Pecb,Pcc.Pea. 

Cách viết thông thường : Hìuh 20 
a) Điểm M thuộc đường thẳng a và đường thẳng b 

b) Đường thẳng a chứa các điểm M, N và không chứa điểm P 

c) Đường thẳng b không đi qua điểm N 

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c 


e) Điểm P nằm trên đường thẳng b, c nhưng không nằm trên đường thẳng a. 


Cách viết thông thường Hình vẽ (Hình 21) Kí hiệu 


140 


Điểm M nằm trên đường thẳng p ` p 
Điểm M thuộc đường thẳng p M_ 
Đường thẳng p đi qua điểm M lá 2 
Đường thẳng p chứa điểm M 
Điểm N nằm ngoài đường thẳng a N ñ 
Điểm N không thuộc đường thẳng a "ằă 
Đường thẳng a không đi qua điểm N KiPhU 
Đường thẳng a không chứa điểm N 

qg 


Các điểm A, B nằm trên đường thẳng 
q nhmg điểm C nằm ngoài đường À Beq 
thẳng ấy 


4. (h.22). lo 


Nình 22 
4. — Sợi chỉ căng thẳng, mép bàn... cho ta hình ảnh của đường thẳng. 
Bài tập bổ sung 


1.1. Với môi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp hình vẽ. Ở đây, chỉ yêu 
cầu học sinh vẽ đúng một trường hợp, chẳng hạn : 


a) (h.bs.8) : 
À B 
Hình bs 8 
b) (h.bs.9) 
Ms 
b 
Hình bs 9 la 
c)(hbs.10), — * 
lồ «vV 
TT —————-——— --y- - 
H K 
Hình bs I0 
d)(h.bs.Il) e) (h.bs.12) 


Hình bs Ì! Hình be !2 
1.2. l)->e);2)->c);3) >đ); 4) >a). 


1.3. Bài này chỉ có câu e) là sai, các câu còn lại là đúng. 


L4I 


§2. Ba điểm thẳng hàng 


§. _ Không, vì ba điểm A, B, C không thẳng hàng. 
6. Điểm I nằm giữa hai điểm A, M 

Điểm I nằm giữa hai điểm B,N 

Điểm N nằm giữa hai điểm A, C 

Điểm M năm giữa hai điểm B. C (h.23). 


^ 
N 
B M C 
Hình 23 
7, (h.24) a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng là : 
A,HE;: A,LŒG; A,B,C)... 


b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng là: O,A,B.C; O,D,E,G; O,H,LK. 
§. - (h.25)a)N,P nằm cùng phía đối với M : Các trường hợp 1, 3, 4, 5 

b)M, P nằm khác phía đối với N : Các trường hợp l. 5 

c) M nằm giữa N và P : Các trường hợp 2, 6. 


) MN P 4) NP M 
`... k) N M 
MP N 
$)=——— ¿j PM N 
Hình 25 


9... (h.26) Có hai trường hợp hình về. Trong mỗi trường hợp, điểm B nằm giữa 


A,€, 
ñ A B C 
2 C B Ạ 
Hình 26 


142 


10. 


11. 


12. 
13. 


(h.27) a) Điểm A không nằm giữa hai điểm B. C : Các trường hợp I, 2, 3, 4. 
b) Điểm A nằm giữa hai điểm B, C : Các trường hợp 5, 6. 


1) B C 4) SNG:) 
2) C s B Ạ 
3 kh nộ =>. —— —... 
Hình 27 
a) 6 trường hợp (h.27) 
b) Chỉ có một điểm sẽ 
c) Về đường thẳng bất kì, lấy hai điểm 
thuộc đường thẳng đó và một điểm =.n 
không thuộc đường thẳng đó (h.28). Hình 28 


a), b) HS tự làm;  c) Không phi tên điểm nào nằm giữa hai điểm N, P. 
a) Sai 

b) Đúng 

c) Đúng. 


Bài tập bổ sung 


2.1, 


242. 


Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thắng hàng là 
N.R,.O; O,S.P; P.QN; N,TS; O,T,Q: P.T.R 


Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp bình vẽ. Ở đây, chỉ yêu 
cầu HS vẽ đúng một trường hợp, chẳng hạn: 


a) (h.bs,13) 
_ C B 
Hình be 13 
b) (h.bs.14) 
M N P 
Hình bs 14 
c) (h.bs.l5)_ ——————w————————x——————— 
X% 
Hình bs 15 


143 


2.3. 
2.4. 


§3. 


14, 


15. 


đ) (h.bs.I6) 


E G F H 
Hình bs lồ 
e) (h.bs.17) 
XS CG TT... EU NNEEWNGB 
Hình bà }7 


Bài này chỉ có 2 câu d) và e) là đúng, các câu còn lại là sai, 


Với ba con vịt bơi thẳng 
hàng như hình bs I8 thì cả ba 
khẳng định sau đây đều 


tở 


đúng : 
Con vịt I bơi trước hai con vịt 2 và 3. 
Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt Í và 3. : 
Cön vịt 3 bơi sau hai con vịt [ và 2. 
Hình bx 18 


Đường thẳng đi qua hai điểm 


_ 
(h.29) a) 3 đường thẳng 
b) Đường thắng AB, B ẻ 
đường thẳng BC, 
đường thẳng CA Hình 29 


c) Giao điểm của đường thẳng AB và đường thắng AC là A 
Giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng BC là B 
Giao điểm của đường thẳng BC và đường thẳng CA là C. 


a) Có ó cách viết tên đường thẳng ở hình 30 : đường thẳng RS, đường thẳng 


RT... 
: T 
b›ạ 6 đường thắng trên trùng nhau vì —_R_ 3 ——~ 
chúng chỉ là một đường thẳng. 
Hình 30 


16. 


17. 


18. 


19. 


(h.31)a) Có 4 đường thẳng phân biệt 
b) Đó là các đường thẳng : 

DA, DB, DC, a a 
c) D là giao điểm của 3 đường thẳng DA, ^A BH €C 
DB, DC. 
Ta nói : Ba đường thẳng DA. DB, DC 
đồng quy tại D, 


(h.32) ì Ẳ sẽ 
a) Đ) 


Hinh 32 


Hình 31 


a) 3 đường thẳng có L giao điểm (3 đường thẳng đông quy) 

b) 3 đường thẳng có 3 giao điểm (3 đường thẳng cắt nhau từng đôi một) 

c) 3 đường thẳng không có giao điểm nào (3 đường thẳng song song 
với nhau). 


(h.33) 
a) bỳ t) 


Hình 31 
a) 4 đường thẳng có 1 giao điểm 
b) 4 đường thẳng có 4 giao điểm 
c) 4 đường thẳng có 6 giao điểm. 
a) Có thể đặt tên các giao điểm 
như ở hình 34a. Khi đó ta có Â 
hình sao 5Š cánh A3 
AIA2A3jA4¿AsjA¿AJAsAoAip A2 rẨ) 
b) ANH An, A&,Áa:... An 
c) 10 giao điểm 


a) b) 
d) Hình 34b. ' Hình 34 


10A- BT TOAN € - T1 145 


20. Học sinh tự trả lời. 

21. Hai đường thẳng XY và XZ cắt nhau tại X. 

22. O £ đường thẳng RS, R e đường thẳng ST, $ £ đường thẳng OT, 
T c đường thẳng SR. 


Bài tập bổ sung 


3.1. Bài này chỉ có 2 câu a) và g) là đúng, các câu còn lại là sai. 
3.2. a) Học sinh vẽ được 2 đường thẳng cắt nhau 

b) và c) Học sinh vẽ được 2 đường thẳng trùng nhau 

đ) Học sinh vẽ được 2 đường thẳng trùng nhau hoặc 2 đường thẳng cắt nhau. 
443. a)1l; b)3; c)6. 


§4. Thực hành trồng cây thẳng hàng 
4.1. Có thể trông cây theo cách sau đây 


a) (h.bs.19) b) (h.bs.20) 
Hình b‹ [9 Hình bš 20 
c) (h.bs 2l) : đ) (h.bs 22) e) (h.bs 23) 
D 
Hình bẹ 21 Hình bt 22 Hình ba 23 


146 


10B- BT TOÁN 6 - T1 


§5. Tia 


23. 


25. 


26. 


27. 


28. 


a) Tìa Ôx và tỉa Ôy 

b) Hai tia đối nhau Ox và Oy có hai tính chất : Chung gốc O, tạo thành 
đường thẳng xy. 

a) Các tia trùng với tia Ay là AO, AR 

b) Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì chúng không chung gốc 

€) Hai tia Ax và By không đối nhau, vì chúng không chung gốc. 

a) Trong ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó thì điểm B nằm giữa hai 
điểm còn lại, 

b) Tia BA và ta BC đối nhau gốc B. 


(h.35) a) Có 6 tia: AB, AC, BA, BC. CB, CA 

b) Tia AB và tỉa AC trùng nhau, tra CB và tỉa CÀ trùng nhau 

c) Á thuộc ta BA A B C 
A không thuộc tia BC. Hình 35 


Cho hai tia chung gốc Ox, Oy. Có ba trường hợp xây ra (h.36) 


A 
x AÁ O By O  AÁ  R x 
l6) ———#—-———ề———— #—— 


B M y 
a) b) Hai tia Ox. Oy đối nhau €) Hai tia Ox, Oy trùng nhau 
Hình 36 


a) Ba điểm A, O, B không thẳng hàng 
b) Điểm O nằm giữa A, B 


c) Điểm A và điểm B nằm cùng phía đối với điểm O. 


a) Sai. Xem phản ví dụ hình 37a 

b) Sai. Xem phản ví dụ hình 37b BM : `. 
c) Đúng š bị 
d) Đúng. Hình 37 


L47 


29. a) tia gốc Q 
b) điểm A 
c) tia gốc O. 
Bài tập bổ sung 
5.1. Theo yêu cầu đề bài thì : 1) —> c) ; 2) — đ) ; 3) —> g); 4) — b) ; 5) —> a) 
5.2. Các câu c), d), Ð và ø) là đúng, các câu còn lại là sai. 


5 ì “———————#—— Ầ—k 
5.4. a) Ta có thể vẽ như hình bs 24 " 3 tý 
Khi đó có Hình ba 24 


— Các tia : AB, AC, BA, BC, CA, CB ; 
— Các tia sau đây là đối nhau : BA và BC ; 


— Các cặp tia sau đây là phân biệt : AB và BC ; AC và BC ; BA và BC ; CA 
và BA ; CB và BA ; AB và BA ; AC và CA ; BC và CB. 


¬ Các cặp tia sau đây là trùng nhau : AB và AC ; CA và CB. 
b) HS làm tương ti ý 2). 


§6. Đoạn thẳng 


30. (h438) A B 
Hình 38 h : 

31. (h.39)a) Đường thẳng AB co. 
b) Me đoạn thẳngAB - "5...0. 
c)ìN e ta AB,N £ đoạn thẳng AB =. ... 
đ) P e tia BA, P £ đoạn thẳng BA PA B.N 
e) Điểm M nằm giữa A, B 
ø) Điểm M nằm giữa N, P. P_, AM BN 

° Hình 39 

32. (h.40) " 

1 
Hình 40 


148 


33. 


34*. 


3»*. 


36, 
37, 


(h.41) 


a) b) 

Hình 41 

Đề [ : Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại tại 

đầu mút của chúng, rồi vẽ đường thẳng a cắt bai trong ba đoạn thẳng đó. Đặt 

tên cho các giao điểm. 

Đè 2 : Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ các đoạn thẳng AB, BC, 

CA. Vẽ đường thẳng a cắt AC và BC tương ứng tại D và E. 

Đà ] : Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tía OÁ, OB sau đó 

vẽ tia Öt cắt đoạn tháng AB tại điểm Í năm giữa A, B. 

Đè 2 : Vẽ hai tia chung gốc OA, OB. Lấy I là điểm nằm giữa A và B. Vẽ tia 

Ót chứa điểm [. 

Đẻ 3 : Vẽ hai tỉa chung gốc OA, OB. Vẽ tia Ót cắt đoạn thẳng AB tại điểm l 

nằm giữa A và B. 


Học sinh tự vẽ. 


a) Hình 42 A R 
b) Hình 33. 
Trong cả hai trường hợp ta B 1 ẢN 
đều có 6 đoạn thẳng là : B D 
AB,BC,CD, Hinh 42 th 43 
DA, AC. BD. 


Bài tập bổ sung 


6.1. 


a) Ì. 


b) 3. (Vẽ hình khi ba điểm cho trước thẳng hàng và khi ba điểm cho trước 
không thẳng hàng) 


c) 6. (Ve hình khi bốn điểm cho trước nằm trên một đường thẳng, khi tron; 
bốn điểm cho trước có ba điểm thẳng hàng, khi bốn điểm cho trước không 
có ba điểm nào thắng hàng) 


l+u 


6.2. 


6.3. 


§7. 
38. 


39. 
40. 


ÁI, 
42. 
43. 


a) Các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, CO, CD, DO. 
b) Các đoạn thẳng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD. 
c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB. 
d) Các đường thẳng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD. 


Các câu có trong bài này đều sai, vì hình chỉ pồm hai điểm không phải là 
một đoạn thẳng. 


Độ dài đoạn thẳng 


a) DE. > AB > AE > CD > BC 

b) 10,4 cm. 

RS=MN. 

Gọi A là điểm chỉ thành phố Hà Nội và B là điểm chỉ Thành phố Hồ Chí Minh 
trên bản đồ Việt Nam. Đo khoảng cách AB. Sứ dụng tỉ lệ xích của bản đồ để 
suy ra khoảng cách chím bay giữa hai thành phố. 

AB =CD, AD= BC. 

AD =BC = 22mm. 

Học sinh tự đo. 


Bài tập bổ aung 


7.1. 


7.2. 


7.3, 


150 


a) AB = 2cm còn nói là ..(4)..A và B bằng 2cm hoặc nói là .(3).. AB bằng 
2cm hoặc A. ..(5).. B một khoảng bằng 2cm 


b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ..(4).. A và B bằng ..(2).. hoặc A... 
(5).. B một khoảng bằng ..(2).. hoặc ..(3).. AB bằng ..(2).. 


c) AB =0 còn nói là .(4)..A và B bằng .(2).. hoặc hai điểm A và B ..(1).. 
hoặc ..(3).. AB bằng ..(2).. hoặc A ..(5).. B một khoảng bằng ..(2).. 


a) AB lớn hơn CD hay CD nhỏ hơn AB hoặc AB > CD hoặc CD < AB. 
b) CD và GH bằng nhau hoặc CD và GH có củng độ dài hoặc CD = GH. 
c) AB lớn hơn EF hay EF nhỏ hơn AB hoặc AB > FF hoặc EF < AB, 

a) HS đo và ghi số đo của từng đoạn thẳng. 


b) Từ kết quả câu a) có được: AB = AD ; AB=CD ; AB < AC; AB > AO; 
AC =BD; AC > AO: OA =OB. 


§8. 


46. 


A7, 


49. 


30. 
S1. 


Khi nào thì AM + MB = AB ? 

Lấy ba điểm A, B, C tuỳ ý trên một đường thẳng nào đó. Có thể đo AB, AC 

rồi suy ra BC, hoặc đo BC, AC rồi suy ra AB, hoặc đo AB, BC rời suy ra AC, 

PQ = 5em. 

MA + MB = L] (cm) đ) 

MB - MA = 5 (cm). (2) 

Từ (U) và (2) suy ra MB = 8cm, MA = 3cm. 

a) C nằm giữa A. B 

b) B nằm giữa A, C 

c) Á nằm giữa B, €. 

a) Ta có AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 (cm) mà ÁB = 5em. 

Suy ra AM + MB z AB, vậy điểm M không nằm giữa A, B. 

Li luận tương tự, có : AB + BM # AM, vậy điểm B không nằm giữa A, M. 
MA + AB + MB, vậy điểm A không nằm giữa M, B. 

b) Trong ba điểm A, M, B không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, 

vậy ba điểm A, M, B không thẳng hàng. 

a) A, Đ. M thắng hàng 

b) A, B, M không thẳng hàng. 

Hình b có chu vi lớn nhất. Hai hình a, c có chu vi bằng nhau. 

AM + MB > AN+NB, 

AN +NB =AC., 


Bài tập bổ sung 


8.2. Do điểm M thuộc tia Ot còn điểm N thuộc tia đối của tia Ot nên ba điểm M, 


N và O thẳng hàng, hơn nữa điểm O nằm giữa hai điểm M, N. Suy ra 
MN = MO +ON = 5+7= 12 (em). 


N O M 
7cm 5cm 


Hình bs 25 


8.3. 


§9. 
52. 


33. 
S4. 


55. 


152 


Theo giả thiết ta vẽ được hình bs 26. 

Khi đó AN = AM + MN và AB = AN +NB, 
Suy ra AB = (AM + MN) + NB. 

Do AM =NB z= 2cm nên I0 = 2 + MN +2. 
Từ đó tính được MN = 10 — 4= 6 (cm). 


Iem 


2cm 
Hình bs 26 


Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 


a) (h.44) O M X 


3cm 
Hình 44 


b) Vẽ một tia gốc A rồi vẽ AB = 2,5cm 

c) Vẽ một tia Cx nào đó rồi vẽ CD = 3,5cm. 

Điểm B nằm giữa A, C. 

a), b), c) HS tự làm 

đ) Trên tỉa BA có BC = 3cm, BA = 4cm. vậy C nằm giúa D và À, 
a) (h.45) 


Hình 45 


Vẽ tia Cx bất kì, dùng compa "chuyển độ đài" AB lên tia Cx, có CD = AB. 


Lại chuyển AB thành DE. Khi đó CE = 2AB. 
b) Lầm như câu a. chuyển ba lần độ dài AB. 


56. (h.46) 


9) A B €C x 
0 1 2 
Hìmh 46 
57. (h.47) ỡ 
-3 -2 | 0 | 2 3 
Hình 47 


Vẽ đường thẳng x'x. Lấy điểm O bất kì làm gốc chung cho hai tia đối nhau 
Ox. Ox'. Lấy một độ dài làm đơn vị (lem chẳng hạn). Trên mỗi tia. kể từ 
gốc vẽ liên tiếp các đoạn thẳng có độ dài bằng đơn vị đã chọn. Trên tia Ox 
ghi các mốc liên tiếp bằng các số 0, 1, 2, 3, 4,... Số 0 ứng với điểm O. 

Trên tỉa Ox' ghi các mốc liên tiếp bằng các số —1, —2, —3, ~4, ... 


§%R. aì.b) 
A P M B 
ma 3cm hs : 3,7 cm 
Nình 48 
c) MP = I,2em. 


Bài tập bổ sung 


9.1. a) Ta vẽ được các đoạn thắng OA, OB. ÓC như hình hs 27. 


5em 


A B C 
lUem 


O 2cm 


Hình bc27 


b) Khi đó do OA < OB nên điểm A nằm giữa hai điểm O và RB. Tương tự, do 
OA <OB < OC nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C. 


Vì OB = OA + AB, suy ra AB = 5 — 2 = 3 (cm). 
Tương tự, OC = OB + BC, suy ra BC = 10— Š = 5 (cm). 


153 


9.2. 


9.3. 


154 


Ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau: OC = OA + ÁC, suy ra 
AC = I0 - 2 = 8 (cm). Cũng có thể tính độ đài của đoạn ÁC theo cách 
AC = AB+BC=3+ 5 =&(cm). 


a) Ta vẽ được các đoạn OA, OB, ÓC như hình bs 28. 


5cm 7cm l 


Hình ba 28 


b) Khi đó, do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nên điểm AÁ nằm 
giữa hai điểm O, B. Từ đó OB = OA + AB, suy ra AB = 7 - 3 = 4 (cm). 


Do OC nằm trên tia đối của tia Ot còn OA thuộc tia Ot nên điểm O nằm 
giữa hai điểm C, A. Cũng vì OC nằm trên tia đối của tia Ot còn OB thuộc tia 
Ot nên điểm O cũng nằm giữa hai điểm C, B. 


Như vậy, BC = BO + ÓC, suy ra BC = 7 + 5 = 12 (cm), 


Ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau: CA = CO + ÓA, suy ra 
CA =5 + 3= 8 (cm). Cũng có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách 
CB = CÁ + AB suy ra 12 =€CA +4, từ đó CA = 8cm. 


a) Do OB = 2OA và OA = 3cm nên OB = 6cm. Biết OC = OB, suy ra 
OC = 6cm. Từ đó ta vẽ được các đoạn OA.„ OBH, OC như hình bs 29. 


6cm 6cm t 


C _ Ö A B 
3cm 


Hình bx 29 


b) Khí đó, do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nên điểm ÀA nằm 
giữa hai điểm O, B. Từ đó OB = OA + AB, suy ra AB = 6 - 3 = 3 (cm). 


Vì OC nằm trên tia đối của tia Ot còn OA thuộc tia Ot nên điểm O nằm giữa 
hai điểm C, A nên ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau : 
CA = CO +OÓA, suy ra CÁ = 6 + 3 =9 (cm). 


Cũng vì ÓC nằm trên tia đối của tia Ot còn OB thuộc tia Ot nên điểm O 
cũng nằm giữa hai điểm C, B. Như vậy, BC = BO + ÓC, suy ra 


BC =6+6= I2(em). 
Chú ý. Ta cũng có thể tính độ dài của đoạn BC theo cách 
CB = CA + AB =9+3= 12 (cm). 


§10. Trung điểm của đoạn thẳng 


59. 


@. 


63. 


Cách ] : Trên tia Ax vẽ AB = 5cm, rồi vẽ AI = 2,5cm 
Cách 2 - Gấp giấy. 
AB =BC =2,Dcm 
ĐB = DC = 2,4cm. 


B là trung điểm của AC vì : B nằm giữa ÀA,Cvà AB= = = 5,6 (cm). 


(b.49) 
C | M B D 


Hình 49 
a) Gọi khoảng cách giữa I và B là a. Vì I là trung điểm của BC nên 
IC =IB =a. Vì B là trung điểm của ID nên BI = BD = a. 
Suy ra CD = 3a = 3IB. 
b) Vẽ trung điểm M của IB như bài 59. 
â 


Vì M là trung điểm của IB nên THẾ NI 


Suyra MC=MD=a V , vậy M cũng là trung điểm của CD. 


(Không yêu cầu chứng minh điểm M nằm giữa C, D). 

Hãy xem hai điểm C và D nằm trên hai đường thẳng song song ào của 
hình 19, trung điểm của đoạn thẳng CD là giao điểm của CD và một trong 
các đường của hình I9 song song với hai đường thẳng đó. Cũng vẽ như vậy 
đối với trung điểm các đoạn thẳng MN, RS. 


155 


65. 


CA =CM +MÀA (q) 
CB =MB - CM (2) 
Từ (1) và (2) suy ra CA —CB_= 2CM (vì MA = MB) = cM= SA, 
(Không yêu cầu chứng minh điểm M nằm giữa A, B) 

A M ĐC N B 

Hình 50 

Tacó: CA+CB=AB=4(em) (1) 

MA=MC=““ (2) 

NC=NB= ` 3) 
Tì(I/ỚI,G)ìc6 MMGMOCCNGS £C sẺ << êng. 


2 2 2 2 
(Không yêu cầu chứng minh C nằm giữa M, N mà nội dung chứng minh đó 
như sau : 


C nằm giữa À, B nên C là gốc chung của hai tỉa đối nhau CA, CB. Lại có M 


là trung điểm của CA nên M thuộc tia CA, N là trung điểm của CB nên N 
thuộc tia CB, vậy C nằm giữa M, N). 


Bài tập bổ sung 


10.1. Với bài này thì chỉ có các câu e), Ð, g) là đúng, các câu còn lại là sai. 


10.2. Từ giả thiết AB = 6cm và M là trung điểm của đoạn tháng AB nên 


156 


AM =3cm. 
6em t 


M B N 


A 3cm 


Nình bị 30 


Cũng do AB = 6cm và B là trung điểm của đoạn thẳng AN nên AN = 12cm, 
Từ đó, ta có thể vẽ được hình bs 30. 


Dơ ÁN = AM + MN nên 12 = 3 + MN, suy ra MN = 9cm, 


10.3. Từ giả thiết AB = 12cm và điểm N nằm giữa hai điểm A, B sao cho AN = 2cm 
suy ra BN = 10cm. M là trung điểm của đoạn thẳng BN nên BM = MN = 5em. 


2cm 5cm t 


Á N P M B 
12cm 


Hình bš 31 


Cũng do MN = 5cm và P là trung điểm của đoạn thẳng MN nên 
NP = PM = 2,5cm. Từ đó, ta có thể vẽ được hình bs 31, 


Ta có BP = BM + MP = 5 + 2,5 = 7,5 (cm). 


Ôn tập chương I 


Bài số L1. | I2. | 143. 
Đáp án D C D 


157 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 3 
PHẦN SỐ HỌC 
Chương Í 
ÔN TẬP VÀ BỐ TÚC VẺ SỐ TỰ NHIÊN Để bài Lời giải - chỉ đẫn - đáp số 
§1. Tập hợp. Phân tử của tập hợp 5 3ô 
§2. Tập hợp các số tự nhiên 7 36 
§3. Ghi số tự nhiên 8 37 
§4. Số phần tử của mội tập hợp. 
Tập hợp con 10 38 
§S. Phép cộng và phóp nhãn 11 39 
§ô. Phép trừ và phép chia 13 41 
§7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. 
Nhân hai luỳ thừa cùng cơ số M-) 44 
§8. Chia hai lưy thừa cùng cơ số 17 45 
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính 18 45 
§10. Tính chất chia hết của một tổng 20 47 
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 2I1 48 
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 22 49 
§13. Ước và bội 23 51 
§14. Số nguyên tố. Hợp số. 
Bảng số nguyên tố 24 52 
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 28 54 
§16. Ước chung và bội chung 27 55 
§17. Ước chung lớn nhất 28 56 
§18. Bội chung nhỏ nhất 30 5g 
Ôn tập chương I 31 61 


158 


Đề bài Lời giải - chỉ dẫn - đáp số 


Chương íl 

SỐ NGUYÊN 
§1. Làm quøn với số nguyên âm 2) 95 
§2. Tập hợp các số nguyên 6a ` 95 
§3. Thứ tự trong Z Si 97 
§44. Cộng hai số nguyên cùng dấu 72 98 
§5. Cộng hai số nguyên khác dấu 72 99 
§8. Tính chất của phép cộng các số nguyên 74 101 
§7. Phép trừ hai số nguyên 77 108 
§8. Quy tắc dấu ngoặc 80 106 
§9. Quy tắc chuyển vế 81 107 
§10. Nhân hai số nguyên khác dấu 94 110 
§11. Nhân hai số nguyên cùng dấu 85 111 
§12. Tính chất của phép nhân 88 113 
§14. Bội và ước của một số nguyên 91 115 

Ôn tập chương II 83 118 

PHẦN HÌNH HOC 

Chương Í 

ĐOẠN THẰNG 
§1. Điểm. Đường thẳng 120 140 
§2. Ba điểm thẳng hàng 122 142 
§3. Đường thẳng đi qua hai điểm 124 144 
§4. Thực hành trồng cây thẳng hàng 126 146 
§5. Tia 127 147 
§6. Đoạn thắng 129 148 
§7. Độ dài đoạn thẳng 1341 150 
§8. Khi nào thì AM + MB = AB ? 133 151 
§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 145 152 
§10. Trung điểm của đoạn thẳng 136 155 

Ôn tập chương 148 157 


159 


Chịu trách nhiệm uất bạn : 


Biên tập lần đâu : 

Biên tập tái bản - 

Biên tân kĩ thuật và trình bày + 
Trình hày bìa ' 

Sử bản In : 


Chế bản - 


Củ tịch HĐQI kiêm Tống Giám đốc NGÔ TRẤN Á] 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


NGUYÊN TRỌNG BÁ - NGUYỄN KIM THƯ 

LÊ THỊ THANH HÀNG 

NGUYÊN THANH THUÝ ~ TRẤN THANH HÀNG 

BÙI QUANG TUẤN 

LẺ THỊ THANH HẰNG 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP MỘT 

Mã số : 2B603T1 

In 30.000 cuốn (QÐ 08BT); khô I7 x 24 cm 

Tại Nhà máy in BTTM. 

Số in: 378; Số xuất bản: 01-2011/CXB/748-I235/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ØI năm 2011. 


ID e©lalI0ie)lafïe.elaa) 
lui ï 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUẦN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 6 


1. Bài tập Ngư văn 6 (tâp một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 6 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật lí 6 

4. Bài tập Tiếng Anh 6 

5. Bài tập Tiếng Pháp 6 

6. Bài tập Tiếng Nga 6 


Bạn đọc cỏ thê mua sách tại : 
® Các Công ty Sách - Thiết bị trưởng học ở các địa phương. 
« Công ty CP Đâu tư vả Phát triên Giáo dục Hà Nội. L§7B Giảng Võ. TP. Hà Nội. 
ø Công ty CP Đầu tư vả Phảt triển Giáo dục Phương Nam. 23 Nguyễn Văn Cứ, Quận Š, TP. HCM. 
® Công ty CP Đâu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng. 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nẵng. 
hoặc các cửa hảng sách của Nhả xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
- Tại TP. Hà Nội : 1Ñ7 Giang Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Trang Tiên ; 
3Š Hàn Thuyền ; 32E Kim Mã ; 
I4/3 Nguyên Khánh Toàn : 67B Cửa Bác. 
Tại TP. Đả Nẵng : 7Ñ Pasteur ; 347 Hải Phòng. 
~ Tại TP. Hồ Chi Minh: 104 Mai Thị I.ựu ; 3A Đính Tiên Hoàng. Quận l : 
340 Trần Binh Trọng : 331 Nguyễn Văn Cử. Quận 5 
- Tại TP. Cân Thơ : 5⁄5 Đường 303. 
Tại Website bản sách trực tuyến : wwwW.sach24.vn 
Website: www.nxbgd.vn 


gll93-1094 Ì 022804 T Giá: 10.800 đ 


